TÔN THÂN (Chủ biên) - NGUYÊN HUY ĐOAN - LÊ VĂN HÔNG 
TRẤN HỮU NAM - TRƯƠNG CÔNG THÀNH - NGUYÊN HỮU THẢO 


BAI LẺ. 


I®\Ì 


TẬP HAI 


TÔN THÂN (Chủ biên) - NGUYÊN HUY ĐOAN - LÊ VĂN HỒNG 
TRẦN HỮU NAM - TRƯƠNG CÔNG THÀNH - NGUYÊN HỮU THẢO 


Bài tập 
TOÁN 8 


TẬP HAI 
(Tái bản lần thứ bảy) 


NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM 


Bản quyền thuộc Nhà xuất bản Giáo đục Việt Nam 


01 — 2011/CXB/767 — 1235/GD Mã số : 2BS04TI 


LỜI NÓI ĐẦU 


Trong những năm qua, bộ sách Bài tập Toán từ lớp 6 đến lớp 
9 do chính các tác giả sách giáo khoa Toán THCS biên soạn đã 
được sử dụng kèm theo sách giáo khoa và đã mang lại những 
hiệu quả thiết thực. Bộ sách đã là một tài liệu bổ ích giúp các 
thầy, cô giáo có thêm tư liệu trong việc soạn giảng, giúp các em 
học sinh tự học, tự rèn luyện Kĩ năng, qua đó cúng cố được kiến 
thức cơ bản, hình thành phương pháp giải toán, tăng thêm khả 
năng vận dụng kiến thức và góp phần rèn luyện tư duy toán học. 

Để đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng cao của các thầy, cô 
giáo và các em học sinh, chúng tôi tiến hành chính lí và bố sung 
bộ sách bài tập hiện có theo hướng tạo nhiều cơ hội hơn nữa để 
các em học sinh được củng cố kiến thức toán học cơ bản, được 
rèn luyện kĩ năng theo Chuẩn kiến thức, kĩ năng trong Chương 
trình Giáo dục phổ thông được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban 
hành ngày 5 tháng 5 năm 2006. Nói chung, ở mỗi "xoắn"(§), 
cuối mỗi chương sẽ có thêm phần Bài tập bổ sung. Trong phần 
này, có thể có các cđu hỏi trắc nghiệm khách quan để các em 
học sinh tự kiểm tra, đánh giá mức độ nắm vững kiến thức của 
mình. Một số dạng bài tập chưa có trong sách giáo khoa cũng 
được bổ sung nhằm làm phong phú thêm các thể loại bài tập, 
giúp các em học sinh tập dượt vận dụng kiến thức trong nhiều 
tình huống khác nhau. Bộ sách cũng được bổ sung một số bài tập 
đành cho các em học sinh khá, giỏi. Những bài tập này được 
đánh đấu "*". Bên cạnh đó, các tác giả cũng chú ý chỉnh sửa 
cách diễn đạt ở một số chỗ cho thích hợp và dễ hiểu hơn. 


Chúng tôi hi vọng rằng với việc chỉnh lí và bổ sung như trén, 
bộ sách Bài tập Toán từ lớp ó đến lớp 9 sẽ góp phần tích cực hơn 
nữa trong việc nâng cao chất lượng đạy và học môn Toán ở các 
trường THCS trong cả nước, đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu đa 
đạng của các đối tượng học sinh khác nhau. 

Mặc dù đã có nhiều cố gắng song bộ sách khó tránh khỏi 
những thiếu sói. Chúng tôi rất mong nhận được những ý kiến 
đóng góp của các thầy, cô giáo và bạn đọc gần xa để trong các 
lần tái bản sau bộ sách được hoàn thiện hơn. Xin chân thành 
cảm ơn. 

Hà Nội, tháng 1Ô năm 2009 
CÁC TÁC GIÁ 


PHẦN ĐẠI SỐ 


Chương III 
PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẤN 


ĐỀ BÀI 
§1. Mở đầu về phương trình 


1. Trong các số —2 ; —l,5 ; —l ; 0,5 ; Ề ; 2 ; 3, số nào là nghiệm của mỗi 


phương trình sau đây : 


a) y `— 3= 2y; b)t+3=4-t; €) 


2... Hãy thử lại và cho biết các khẳng định sau có đúng không : 
a) xÌ+3x=2x?-3x+l€Œx=-l; 
b) z— 2)G + 1) =2z+ 5 œz= 3. 

3. Cho ba biểu thức 5x — 3, x” — 3x + 12 và (x + L)(x — 3). 


a) Lập ba phương trình, mỗi phương trình có hai vế là hai trong ba biểu thức 
đã cho. 

b) Hãy tính giá trị của các biểu thức đã cho khi x nhận tất cả các giá trị thuộc 
tập hợp M = (x œ Z.| —5 <x < 5}, điển vào bảng sau rồi cho biết mỗi phương 
trình ở câu a) có những nghiệm nào trong tập hợp M : 


x”° —3x+12 
(x + 1x - 3) 


4. Trong một cửa hàng bán thực phẩm, Tâm thấy cô bán hàng dùng một chiếc 
cân đĩa. Một bên đĩa cô đặt một quả cân 500g, bên đĩa kia, cô đặt hai gói 


3 


hàng như nhau và ba quả cân nhỏ, mỗi quả 50g thì cân thăng bằng. Nếu khối 
lượng mỗi gói hàng là x (gam) thì điều đó có thể được mô tả bởi phương 
trình nào 2? 

Thử lại rằng phương trình 2mx — Š = —x + 6m — 2 luôn luôn nhận x = 3 làm 
nghiệm, dù m lấy bất cứ giá trị nào. 


Cho hai phương trình 
x°—5x+6=0; (D 
x+(x- 22x + 1)=2. @) 


a) Chứng minh rằng hai phương trình có nghiệm chung là x = 2. 
b) Chứng minh rằng x = 3 là nghiệm của (1) nhưng không là nghiệm của (2). 
c) Hai phương trình đã cho có tương đương với nhau không, vì sao 2 
Tại sao có thể kết luận tập nghiệm của phương trình 
Jx+l=2'—x làØ? 
Chứng minh rằng phương trình x + |x| = 0 nghiệm đúng với mọi x < 0. 
Cho phương trình (m” + 5m + 4)xỔ = m + 4, trong đó m là một số, 
Chứng minh rằng : 
a) Khi m = — 4, phương trình nghiệm đúng với mọi giá trị của ẩn. 
b) Khi m = —1, phương trình vô nghiệm. 
c) Khi m =—2 hoặc m = —3, phương trình cũng vô nghiệm. 
đ) Khi m = 0, phương trình nhận x = 1 và x = —1 là nghiệm. 


§2. Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải 


10. 


11. 


12. 


Bằng quy tắc chuyển vế, giải các phương trình sau : 
a)x— 2,25 =0,75; b) 193=12—x; 
c)42=x+2,1; d)3,/7—x=4. 


Bằng quy tắc nhân, tìm giá trị gần đúng nghiêm của các phương trình sau, 
làm tròn đến chữ số thập phân thứ ba (dùng máy tính bỏ túi để tính toán). 


a)2x= x13 ; b)—5x= + 5 ; ©) x2 = 443. 
Tìm giá trị của m sao cho phương trình sau đây nhận x = -2 làm nghiệm ; 


2x+m=x- Ì. 


13. 


14. 


15. 


16. 


17. 


18. 


§3. 
19. 


Tìm giá trị của k, biết rằng một trong hai phương trình sau đây nhận x = 5 
làm nghiệm, phương trình còn lại nhận x = —1 làm nghiệm : 
2x = 10 và 3 - kx = 2. 


Giải các phương trình sau : 


a)7x+21=0; b)5x—-2=Ũ; 

c)12-6x=0; đ) -2x + 14 =0. 

Giải các phương trình sau : 

a)0,25x+1,5=0; b)6,36 — 5,3x=0; 

Cj/ ÊC: in dỹ< x1 e 2 c6, 
3 6 2 9 3 

Giải các phương trình sau : 

A)3x+l=7x— I1; b)5_-3x=6x+7; 

€Ồ)1I—-2x=x- l; đ) l5 —-§x=9- 5x. 

Chứng tỏ rằng các phương trình sau đây vô nghiệm : 

a) 2(X + Ì) =3 + 2x; b) 2(1 — l,5x) +3x=0; ©) |x| =—1. 


Cho phương trình  (m°—-4)x+2=m. 
Giải phương trình trong mỗi trường hợp sau : 


a)m=2; 
b)m=-2; 
c)m=-2,2. 


Phương trình đưa được về dạng ax + b = 0 
Giải các phương trình sau : 

a) 1,2 — (x— 0,8) =—2(0,9 + x) ; 

b) 2,3x - 2(0,7 + 2x) = 3,6 — 1,7x; 

c)3(2,2 - 0,3x) = 2,6 + (0,lx-— 4); 

đ)3,6 - 0,5(2x + 1) = x - 0,25(2 — 4x). 


20. 


21. 


22. 


23. 


Giải các phương trình sau : 
1-2 — =z 

dễ TỶ. _+ g. So Cà ae kiEt 5 ID 
5 3 6 4 


o2(x+š]Ì=s-[ Ê+xÌ: d) 60-02 0g bốc 
8 6 
Tìm điều kiện của x để giá trị của mỗi phân thức sau được xác định : 
E 3x+2 : 
2x T—1)—3(2x +1) ` 


_ 0,5(x +3) —2 
1,2 + 0,7) - 4(0,6x + 0,9). 


a)A 


b)B 


Giải các phương trình sau : 
3%x~D+2  7x-l1I 22x+D_- 
6 4 7 
Sim) T8bAsEniilu biuISi sai Nhờ CC 

4 10 5 
23x+)+l „_23x-l) 3x+2 : 
4 5 I0 ` 


x+l 32x11) 2x†34x+l) 7+l2x 
3 4 6 12 ` 


Tìm giá trị của k sao cho ; 
a) Phương trình (2x + 1)(9x + 2k) — 5(x + 2) = 40 có nghiệm x = 2. 
b) Phương trình 2(2x + 1) + 18 = 3(x + 2)(2x + k) có nghiệm x = I. 


a) Sẻ; 
b) 
c) 


đ) 


. Tìm các giá trị của x sao cho hai biểu thức A và B cho sau đây có giá trị 


bằng nhau : 

a) A =(x— 3)({x +4)— 2(3x - 2); B=(&x-4); 

b) A=(x+2)(xT—2) + 3xŸ; B=(2x+l+2x; 
c)A=(x—1)%Š+x+l)—2x; B=x(Œ&-~ 1)& + 1); 
đ®A=(Œœ+IÌ—=@œ- 2Ÿ; B=(x— l(3x + )). 


25. Giải các phương trình sau : 


a) —+* . 

3 6 3 
jy xe] - NT 
2 4 3 

SỐ xã X 
2001 2002 2003' 


Bài tập bổ sung 
3.1. Cho hai phương trình : 


7x 1 
g.T 3«~9)= zŒ0x + 1,5) (q) 
2(a —1)x — a(x — ]) = 2a + 3. (2) 


a) Chứng tỏ rằng phương trình (1) có nghiệm duy nhất, tìm nghiệm đó ; 
b) Giải phương trình (2) khi a = 2 ; 
c©) Tìm giá trị của a để phương trình (2) có một nghiệm bằng một phần ba 
nghiệm của phương trình (1). 
3.2. Bằng cách đặt ẩn phụ theo hướng dẫn, giải các phương trình sau : 
a) — se TC §= __. 3 +7. Hướng dẫn : Đặt u = d2 he, ' 


b) (v2 + 2)(xV2 - 1] = 2x2 — V2. Hướng dẫn : Đặt u = x.J2 —1. 


2x-2_ 2x 2x+2 x—] X x+Ì 
° 00 | 2009 “206 2011 3H) lâm "20107 mm] 


X „x11 


Hướng dân : Đặt ú = ng ` 2010 ` Z0: 


§4. Phương trình tích 
26. Giải các phương trình sau : 
a) (4x — 10)(24 + 5x) = 0; 
b) (3,5 — 7x)(0,1x + 2,3) =0; 


21. 


28. 


29. 


30. 


31. 


32. 


10 


c) ch ananïh 


7 §s ]_ 
d) (3,3~— (+ Seo) Đ] =0. 
5 3 
Dùng máy tính bỏ túi để tính giá trị gần đúng các nghiệm của mỗi phương 
trình sau, làm tròn đến chữ số thập phân thứ ba. 


a) (43 -x\5)2x42 + =0; b) (2x - J7XxV10 +3) = 0; 
e) (2-3xA5)\(2,5x + 2) =0; đ) (V13 + 5x)⁄(3,4 — 4x-/1,7) = 0. 
Giải các phương trình sau :. 


ä) (XT— 1)(5x + 3) = (3x - 8)(x - l); 

b) 3x(25x + 15) - 35(5x + 3) = 0; 

c) (2— 3x)(% + 11) = (3x — 2)(2 — 5x) ; 
đ) (2x + 1)(4x — 3) =(2x” + L)(x — L2); 
e) (2x — Ỷ+(2—x)(@x - =0; 
Ð(X+2)G ~ 4x) = x” + 4x + 4. 

Giải các phương trình sau : 

a) (x— 1)” + 5x~—2) - &Ý—1)=0; b)x”+(x+2)(11x-7) =4; 
2 


c)xÌ+1l=x(œx +); đ)x)+x +x+1=0, 


Giải các phương trình bậc hai sau đây bằng cách đưa về đạng phương trình tích. 


a)x”—3x+2=0; b) -x” + 5x T—6 =0; 

c) 4x” — 12x +5 =0; d) 2x” + 5x + 3= 0, 

Giải các phương trình sau bằng cách đưa về dạng phương trình tích : 

a) (x ~ V2) + 3(x? — 2) = 0; b) x”— 5= (2x — v5)(x + V5). 


Cho phương trình (3x + 2k — 53x —- 3k + 1) = 0, trong đó k là một số. 


a) Tìm các giá trị của k sao cho rnột trong các nghiệm của phương trình là 
x=l. 


b) Với mỗi giá trị của k ầm được ở câu a), hãy giải phương trình đã cho. 


33. 


§S. 


35. 


36. 


31. 


Biết rằng x = —2 là một trong các nghiệm của phương trình : 
XÃ +aX” ~ 4x - 4=0. 
a) Xác định giá trị của a. 
b) Với a vừa tìm được ở câu a) tìm các nghiệm còn lại của phương trình bằng 
cách đưa phương trình đã cho về dạng phương trình tích. 


._ Cho biểu thức hai biến f(x, y) = (2x - 3y + 7)(3X + 2y - ]). 


a) Tìm các giá trị của y sao cho phương trình (ẩn x) Ấ(x, y) = 0, nhận x = —3 
làm nghiệm. 


b) Tìm các giá trị của x sao cho phương trình (ẩn y) f(x, y) = 0 nhận y = 2 
làm nghiệm. 


Phương trình chứa ẩn ở mẫu 


Em hãy chọn khẳng định đúng trong hai khẳng định dưới đây : 

a) Hai phương trình tương đương với nhau thì phải có cùng ĐKXĐ. 

b) Hai phương trình có cùng ĐKXĐ có thể không tương đương với nhau. 
2-3x _3x+2 

-2x-3  2x+l' 

Theo định nghĩa hai phân thức bằng nhan, ta có : 
2-3x _3x+2 
-2x—-3_ 2x+1 


Khi giải phương trình 


bạn Hà làm như sau : 


© (2-— 3x\2x + 1) = (3x + 2X-2x — 3) 
«©>—6x?+x+2=— 6x” — 13x ~ 6 > 14x =~8 


4 
©x=—--~. 
7 


Vậy phương trình có nghiệm x = — Ỹ : 


Em hãy cho biết ý kiến về lời giải của bạn Hà. 
Các khẳng định sau đây đúng hay sai : 
4x-8+(4- 2x) _ 


a) Phương trình : 0 có nghiệm là x= 2. 
xếứ+] 

b) Phươngtình c =5 ¬ˆ _ c3 #6 nghiềm l 
Xx X+]l 


S=[{-2; 1]. 


39. 


40. 


12 


c) Phương trình 


đ) Phương trình 


a) 


x+I1 


x?(x - 3) 
*% 


S={0 


. Giải các phương trình sau : 


1x _¿_ 2Xt3, 


x+I x+l 


b) 


2x—3 


c) 


+ 
2—-2x 2 


d) 


+2” ¡_x° +10, 


5x—=2 2x-1 _ 


$ 


2x—-3 


| 


3x—1 


XÃ+2X+l 


=0 


;3}. 


0 cónghiệm là x =—]. 


có tập nghiệm là 


x2+x~3 2 


k 


l—X 


3~2x,Œœ-DŒ&+D_(x+2)d-3x) 
ha ————_——. 


9x_—3 


2x?—3x—2 
2 


a) Tìm x sao cho giá trị của biểnthức “——————— bằng 
4 


X _— 


b) Tìm x sao cho giả trị của hai biểu thức 


6x —] 
3x+2 


2x+5 


x—3 


bằng nhau. 


c) Tìm y sao cho giá trị của hai biểu thức 


y+l 
yv-3 


Giải các phương trình sau : 


a) 


x—2 x+2 


b)ìl+_—— 


sZ 
5x 


(y - Đ(y -3) 


I-ốx 2x+4 _ X3x-2)+1, 


= 


K bằng nhan, 


2 


1x. 226 ng x 


2 % 2x+3(2x-I)\(2x+l), 


c) 

x—l x°+x+I xÌ”—] 
x~@œ&-DỦ 7x-l x 
(4x+23\x-5) 4x+3 x5. 


2. 


ÁI. Giải các phương trình sau : 
đ 2x+1 _ 1œ -]) . 


x-ÍI x+Ì 
b) TS HUẾ có cân 
x—2 x-4 
` ca sả. 4... 
x-l xỶÌ-1 X+x+1 
đ) 13 1 6 


———————+—-= : 
(x-3)2x+7) 2Xx+7 x?-9 
42. Cho phương trình ẩn x : 
x+a xa Aa(3a+l) 
——+——=-—.. 
a—X Aa+X a?—x 
a) Giải phương trình với a =-—3 ; 
b) Giải phương trình với a = Í ; 
c) Giải phương trình với a = 0 ; 


đ) Tìm các giá trị của a sao cho phương trình nhận x = š làm nghiệm. 


Bài tập bổ sung 


5.1*. Giải các phương trình 


4) 2- __ 6Ô 
1 — 3x_—1' 
xX#+———m - 
;aX?1 
x2 


Xx†+lI x-] 
SP SG SANG nh, 
x+Ï 2x+) ` 
1+ 
x—I 


§6 và §7. Giải bài toán bằng cách lập phương trình 


43. 
44. 
45. 


46 


* 


47. 


4s. 


49. 


30. 


Tổng của bai số bằng 80, hiệu của chúng bằng 14. Tìm hai số đó. 

Tổng của hai số bằng 90, số này gấp đôi số kia. Tìm hai số đó. 

Hiệu của hai số bằng 22, số này gấp đôi số kia. Tìm hai số đó, biết rằng : 
a) Hai số nêu trong bài là hai số dương. 

b) Hai số nêu trong bài là tuỳ ý. 


: h ¬ : si À 
Hiệu của hai số bằng 18, tỉ số øiữa chúng bằng rà Tìm hai số đó, biết rằng : 


a) Hai số nêu trong bài là hai số dương. 

b) Hai số nêu trong bài là tuỳ ý. 

Hai số nguyên dương có tỈ số giữa số thứ nhất và số thứ hai bằng si Nếu lấy 
số thứ nhất chía cho 9, số thứ hai chia cho 6 thì thương của phép chia số thứ 
nhất cho 9 bé hơn thương của phép chia số thứ hai chơ 6 là 3 đơn vị. Tìm hai 
số đó, biết rằng các phép chia nói trên đều là phép chia hết. 

Thùng thứ nhất chứa 60 gói kẹo, thùng thứ hai chứa 80 gói kẹo. Người ta lấy 
ra từ thùng thứ hai số gói kẹo nhiều gấp ba lần số gói kẹo lấy ra từ thùng thứ 
nhất. Hỏi có bao nhiêu gói kẹo được lấy ra từ thùng thứ nhất, biết rằng số gói 
kẹo còn lại trong thùng thứ nhất nhiều gấp hai lần số gót kẹo còn lại trong 
thùng thứ hai ? 

Một ôtô di từ Hà Nội đến Thanh Hoá với vận tốc 40krm/h. Sau 2 giờ nghỉ lại ở 
Thanh Hoá, ôtô lại từ Thanh Hoá về Hà Nội với vận tốc 30km/h. Tổng thời 
gian cả đi lẫn về là 10 giờ 45 phút (kể cả thời gian nghỉ lại ở Thanh Hoá). 
Tính quãng đường Hà Nội —- Thanh Hoá. 

(Bài toán cổ Hi Lạp) 

— Thưa Py-ta-go lỗi lạc, trường của người có bao nhiêu môn đệ ? 

Nhà hiển triết trả lời : 

— Hiện nay, một nửa đang học Toán, một phần tư đang học Nhạc, một phần 
bảy đang ngồi yên suy nghĩ. Ngoài ra còn có ba phụ nữ. 

Hỏi trường Đại học của Py-ta-go có bao nhiêu người ? 


31. 


32. 


33. 


34. 


3. 


%6. 


57. 


3. 


39, 


60. 


61. 


Trong một buổi lao động, lớp 8A gồm 40 học sinh chia thành hai tốp : tốp thứ 
nhất trồng cây và tốp thứ hai làm vệ sinh. Tốp trồng cây đông hơn tốp làm vệ 
sinh là 8 người. Hỏi (ốp trồng cây có bao nhiêu học sinh ? 

Ông của Bình hơn Bình 58 tuổi. Nếu cộng tuổi của bố (hay ba) Bình và hai 
lần tuổi của Bình thì bằng tuổi của ông và tổng số tuổi của cả ba người bằng 
130. Hãy tính tuổi của Bình. 

Một số tự nhiên lẻ có hai chữ số và chia hết cho 5. Hiệu của số đó và chữ số 
hàng chục của nó bằng 68. Tìm số đó. 


Một phân số có tử số bé hơn mẫu số là I1. Nếu tăng tử số lên 3 đơn vị và 


giảm mẫu số đi 4 đơn vị thì được một phân số bằng : . Tìm phân số ban đầu. 


Mội số thập phân có phần nguyên là số có một chữ số. Nếu viết thêm chữ số 2 
vào bên trái số đó, sau đó chuyển dấu phẩy sang trái một chữ số thì được số 


mới bằng m số ban đầu. Tìm số thập phân ban đầu. 


Một ôtô đi từ Hà Nội lúc 8 giờ sáng, dự kiến đến Hải Phòng vào lúc I0 giờ 30 
phút. Nhưng mỗi giờ ôtô đã đi chậm hơn so với dự kiến là 10km nên mãi đến 
11 giờ 20 phút xe mới tới Hải Phòng. Tính quãng đường Hà Nội — Hải Phòng. 
Một tàu chở hàng từ ga Vinh về ga Hà Nội. Sau đó 1,Š giờ, một tàu chở khách 
xuất phát từ ga Hà Nội đi Vinh với vận tốc lớn hơn vận tốc tàu chở hàng là 
7kmh. Khi tàu khách đi được 4 giờ thì nó còn cách tàu hàng là 25km. Tính 
vận tốc mỗi tàu, biết rằng hai ga cách nhau 319km. 


Một người đi xe đạp từ ÀA đến B. Lúc đầu, trên đoạn đường đá, người đó đi với 
vận tốc IOkm/h. Trên đoạn đường còn lại là đường nhựa, dài gấp rưỡi đoạn 
đường đá, người đó đi với vận tốc 15km/h. Sau 4 giờ người đó đến B. Tính độ 
đài quãng đường AB. 

Bánh trước của một máy kéo có chu vi là 2,5m, bánh sau có chu vi là 4m. Khi 
máy kéo đi từ A đến B, bánh trước quay nhiều hơn bánh sau 15 vòng. Tính 
khoảng cách AB. 

Một miếng hợp kim đồng và thiếc có khối lượng 12kg, chứa 45% đồng. Hỏi 
phải thêm vào đó bao nhiêu thiếc nguyên chất để được một hợp kim mới có 
chứa 40% đồng 

Một cửa hàng bán một máy vi tính với giá 6,5 triệu đồng chưa kể thuế giá trị 
gia tăng (VAT). Anh Trọng mua chiếc máy vi tính đó cùng với một môđem 


15 


ngoài và phải trả tổng cộng 7,546 triệu đông, trong đó đã tính cả 10% thuế 
VAT. Hỏi giá tiền một chiếc môđem (không kể VAT) là bao nhiêu ? 

Ghỉ chú : Môđem (modem) là một thiết bị dùng để chuyển đổi các tín hiệu số 
đo máy tính phát ra thành các tín hiệu thích hợp, truyền qua đường điện thoại, 
và ngược lại. Với một máy tính cá nhân và một môđem, người ta có thể trao 
đổi thông tin giữa các tổ chức hay cá nhân qua mạng Itơnét (Internet). Khi 
mua một máy tính không có môđem trong (tức là môđem được thiết kế và cài 
đặt sắn trong máy) mà muốn sử dụng Intonét, người ta phải mua thêm một 
mnôđem ngoài. 


Ôn tập chương III 


67. Chó hat biểu dự 4s =7 = vBe--Ở —, 
2m + Í 2m —1 


Hãy tìm các giá trị của m để hai biểu thức ấy có giá trị thoả mãn hệ thức 
a)2A +3B=0;. 
b) AB= A +B. 

63. Tính gần đúng nghiệm của các phương trình sau, làm tròn đến chữ số thập 
phân thứ hai (đùng máy tính bò túi để tính toán) : 
a) (x13 + ⁄5)(V7 - x3) =0; 


b) (2,7 — 1,54)GV1,02 + x/3,1) = 0. 


64. Giải các phương trình sau : 
đ) 9x07 x1) R Thu tệp 
4 7 3 6 

3. T-I 2x†ỗ5 ¡_ 4 : 

x=l  x+3' (x—@& +3) ` 
3 15 7 


D 4x-5) 50-—2x2 — 6+5) 


b) 


đ) 8x” — 2x _ l1+8x 
341-4x?) 6x-3 4+8x. 


65 


« 


Cho phương trình (Ẩn x): — 4x”—25+k+4kx=0. 
a) Giải phương trình với k = 0. 


66. 


61. 


68. 


69 


+ 


79. 


7L. 


b) Giải phương trình với k = -3. 

c) Tìm các giá trị của k sao cho phương trình nhận x = —2 làm nghiệm. 
Giải các phương trình sau : 

a)(x+ 2x? —3x+5)=(X+ 2)x? : 

-x +4 3 1 


2 


b) — 
x`+l xÝỞ—Xx+l X~+ỈI 


* 


e)2x?—x=3— 6x; 


X2 _ 3 2(x-1U 
X+2 Xx-2  x?-4_ 


đ) 


Số nhà của Khanh là một số tự nhiên có hai chữ số. Nếu thêm chữ số 5 
vào bên trái số đó thì được một số kí hiệu là ÀA. Nếu thêm chữ số 5 vào 
bên phải số đó thì được một số kí hiệu là B. Tìm số nhà của Khanh, biết rằng 
A-B=14913. 


Một đội thợ mỏ lập kế hoạch khai thác than, theo đó mỗi ngày phải khai thác 
được 50 tấn than, Khi thực hiện, mỗi ngày đội khai thác được 57 tấn than. Do 
đó, đội đã hoàn thành kế hoạch trước 1 ngày và còn vượt mức I3 tấn than. 
Hỏi theo kế hoạch, đội phải khai thác bao nhiêu tấn than ? 


Hai xe ôiô cùng khởi hành từ Lạng Sơn về Hà Nội, quãng đường dài 163km. 
Trong 43km đầu, hai xe có cùng vận tốc. Nhưng sau đó chiếc xe thứ nhất tăng 
vận tốc lên gấp 1,2 lần vận tốc ban đầu, trong khi chiếc xe thứ hai vẫn duy trì 
vận tốc cũ. Do đó xe thứ nhất đã đến Hà Nội sớm hơn xe thứ hai 40 phút. 
Tính vận tốc ban đầu của hai xe. 

Một đoàn tàu hoả từ Hà Nội đi Thành phố Hồ Chí Minh. I giờ 48 phút sau, một 
đoàn tàu hoả khác khởi hành từ Nam Định cũng đi Thành phố Hồ Chí Minh 
với vận tốc nhỏ hơn vận tốc của đoàn tàu thứ nhất là Skm/h. Hai đoàn tàu gặp 
nhau (tại một ga nào đó) sau 4 giờ 48 phút kể từ khi đoàn tàu thứ nhất khởi 
hành. Tính vận tốc mỗi đoàn tàu, biết rằng ga Nam Định nằm trên đường từ 
Hà Nội đi Thành phố Hồ Chí Minh và cách ga Hà Nội 87km. 

Lúc 7 giờ sáng, một chiếc canô xuôi dòng từ bến À đến bến B, cách nhau 
36km, rồi ngay lập tức quay trở về và đến bến A lúc II giờ 30 phút. Tính vận 
tốc của canô khi xuôi dòng, biết rằng vận tốc nước chảy là 6km/h. 


1. VBT Toán Ä/2 17 


Bài tập bố sung 


HII.1*. Giải các phương trình sau : 


... ẽ 
(2x+7Wx-3) 2x+7 x?_og” 


3 2 
b) ¡_ 2x] +ø[i- “=1 SE DI „Hi G 
x+I x+I x+I 


IIL.2*, a) Cho ba số a, b và c đôi một phân biệt. Giải phương trình 


E===:-.—`.-.-c-.-.=----=5 
(a-b)a-c) (b-a(b-—c) (c€-a(c-b) “Ý 


b) Cho số a và ba số b, c, đ khác a và thoả mãn điều kiện c + d = 2b. Giải 
phương trình 


X 2x 3x 4a 


a-ba-=o (a-ba-đ “@-o@-d @-o@-d)' 

HH.3. Cần phải thêm vào tử và mẫu của phân số lá với cùng một số tự nhiên nào 
để được phân số Ỹ ? 

HII.4. Cách đây 10 năm, tuổi của người thứ nhất gấp 3 lần tuổi của người thứ hai. 


Sau đây 2 năm, tuổi của người thứ hai bằng nữa tuổi của người thứ nhất. Hỏi 
hiện nay, tuổi của mỗi người là bao nhiêu? 


LỠI GIẢI, CHỈ DẪN HOẶC ĐÁP SỐ 
§1. Mở đầu về phương trình 
1. HD: 
Với mỗi phương trình, tính giá trị của hai vế khi ẩn nhận lần lượt các giá trị 
-2;—1,5;~1; 0,5; : ; 2 ; 3. Những giá trị của ẩn mà hai vế của phương 
trình có giá trị bằng nhau sẽ là nghiệm của phương trình. 


18 


Có thể lập bảng, chẳng hạn đối với phương trình a) như sau : 


Trả lời : a) Phương trình có hai nghiệm là  y =-—]1 và y =3. 


b) Phương trình có nghiệm là t =0,5. 
c) Phương trình có nghiệm là x= ễ:- 


Cả hai kết luận đếu sai, vì : 

a) Tại x = —l, hai vế của phương trình có giá trị khác nhau (— 4 và 6). 
b) Tại z = 3, hai vế của phương trình có giá trị khác nhau (10 và 11). 
a) Ta có ba phương trình : 


ấx—3 =x”— 3x + 12 @) 
x`-3x+12 =(x+l)&x-3) (2) 
(x+l)œ_—3) =5x—3. @®) 


b) Lập bảng : 


x°-3x+12 


(x+1)œ&_—3) 


Từ bảng này, ta suy ra trong tập hợp M : 
— Phương trình (1) có hai nghiệm là x = 3 và x = 5. 


— Phương trình (2) không cố nghiệm. 
— Phương trình (3) có một nghiệm là x =0. 
Phương trìnhlà 2x + 150 = 500. 
19 


§2. 
10. 


1I. 


20 


Thay x trong phương trình bởi 3, ta được cả hai vế đều bằng ốm — 5, điều đó 
chứng minh rằng x = 3 luôn là nghiệm của phương trình dù m lấy bất cứ giá 
trị nào. 


a) Thử trực tiếp, ta thấy x = 2 là nghiệm của cả hai phương trình. 
b) Dễ thấy x = 3 là nghiệm của (1). Khi x = 3, vế trái của (2) bằng 10, không 
bằng vế phải nên x = 3 không là nghiệm của phương trình (2). 


c) Hai phương trình không tương đương, vì x = 3 là nghiệm của (1) nhưng 
không là nghiệm của (2). 


Khi x = 0 thì hai vế có giá trị khác nhau ; 
Khi x < 0 thì Vx không xác định ; 
Khi x >0 thì V-x không xác định. 


Vậy trong mọi trường hợp, không có giá trị nào của ẩn nghiệm đúng 
phương trình. 


Nếu x <0 thì |x| =—x ; đo đó x + |x| =x— x=0. 
Vậy mọi số x < 0 đều nghiệm đúng phương trình. 


a) Khi m = - 4, phương trình trở thành 0x = 0 nên mọi giá trị của ẩn đều là 
nghiệm của phương trình. 


b) Khi m = —1, phương trình trở thành 0x =3. 

Rõ ràng không có giá trị nào của ẩn thoả mãn phương trình. 
c) Khi m =—2 thì phương trình trở thành -2xˆ=2; 

Khi m =3 thì phương trình trở thành — -2x”= I. 


Trong cả hai trường hợp, vế trái luôn nhận giá trị không đương, vế phái luôn 
dương với mọi x. Do đó phương trình vô nghiệm. 


d) Khi m =0, phương trình trởthành 4x?=4, nhận x = +I làm nghiệm. 
Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải 

A)x=3; b)x=-—7,3 ; c)x=2,l; đ)x=-0,3. 
a) Chia hai vế cho 2, ta được x = n . SUyraxz 1,803. 


b)xx~—0,647. 
c)x 4,899. 


12. Vì phương trình nhận x = -2 làm nghiệm nên ta có đẳng thức (bằng cách thay 

x trong phương trình bởi —2) : 
2.(—2) +m = (—2) - ], suy ra -4 + m = —3. 
Chuyển vế, ta tìm được m = Ï. 
Ngược lại, khi m = !, phương trình trở thành 
2x+1=x~—1. 

Thứ lại ta thấy x = —2 nghiệm đúng phương trình. 
Vậy giá trị cần tìm củamlà m= I. 

13. Dễ thấy x = 5 là nghiệm của phương trình 2x = 10. 
Đo đồ x =T—1 là nghiệm của phương trình 3 — kx=2. 
(Tiếp theo giải tương tự bài 12) ta được kết quả k = —1. 


14. a)2x + 2l =0«<>7x=-2l ©x=-3. 


° 


b)5x—2=0:5%=2 ca x =2. 


c) I2— 6x =0 <© l12= 6x x =2. 

d) -2x + 14=0<> 14= 2x >x =7. 
1§. a)x=-6. 

b)x= 12. 

c€)x=l. 


d) 2 1e cơ 16 S6 T° xecftE2s2 «si <đ»x=0, 
9 3 9 3 9 


16, a) 3x+Í=7x_— 1Ï «€©3x—7x=-—ll-— Í4<©—-4x=-—-12«<>x=3. 
2 
b)x=—-—. 
› 9 


c)x=4. 
d)x=2. 
17. a)2(x+ l)=3+ 2x ©2x+2=3+ 2x © 2x — 2x = 3 — 2 =Ôx = L, 


Phương trình sau cùng vô nghiệm chứng tỏ phương trình đã cho vô nghiệm. 


21 


b) Giải tương tự câu a). 

c) Với mọi giá trị của x, hai vế của phương trình luôn luôn có giá trị không 

bằng nhau (vế trái không âm, vế phải âm). Vậy phương trình vô nghiệm. 
18. a) Với m = 2, phương trình trởthànhh 0x+2=2. 

Dễ thấy tập nghiệm là R. 

b) Với m =—2, phương trình trở thành 0x + 2 = —2, hay Öx = —4. 

Phương trình này vô nghiệm. 

c) Với m = ~2,2, ta có hai cách giải : 

Cách 1 : Thế m = ~-2,2 vào phương trình ta có : 

0,84x + 2 = -2,2 © 0,84x =_— 4,2 © x = —5. 

Cách 2 : Trước hết ta biến đổi phương trình (nhớ rằng lúc này, m z# 2) : 

m— 2 1 


=x= 


(mẺ - 4)x + 2=m © (m”—4)x =m— 2 ©x= —5 ` 
mí —-4 m+ 2 


Thay thế m = —2,2 vào đẳng thức cuối, ta được x = —5. 


§3. Phương trình đưa được về dạng ax + b = 0 


19. a)S= |-3,8}; b)S=Ø; 
©)S= {8}; d)S= {1,2}. 
20. Ð5= (Ti 0S=ÍH 
7 12 
92(x+S]~s-[S°+xÌ e3x+ Š =Ê —x tin an: 
5 5 13 sỜ 5 5 


20x + 1,5 “ 21x - 120(x - 9) _ 80x + 6 
6 24 24 
Ẩ©>- 99x + 1080 = 8Öx + 6 © 179x = 1074 © x =ó. 

21. a) HD : Giá trị của phân thức A được xác định với điều kiện 

2(x — 1)— 3(2x + ID z0. 
Do đó bài toán dẫn đến việc giải phương trình 
2(x— I)— 32x + 1)=0. 


“.. 


ĐS:x# -. 
4 


22 


22. 


23. 


24. 


b) HD : Điều kiệnlà  1,2(x +0,7) - 4(0,6x + 0,9) #0. 
Từ đó, ta phải giải phương trình 

1,2(x + 0,7) — 4(0,6x + 0,9) = 0. 
ĐS:xz~2.4, 


a) Nên quy đồng mẫu số riêng mỗi vế, rút gọn rồi khử mẫu bằng cách 
nhân chéo, 


ĐS:S= {3]. 
b) HD : 3%x-3), 4x-105_3x+) 
4 10 5 
z 15(x - 3) + 2(4x — 10,5) _ 12(x + I)+ 120 
20 20 : 
Đ§:S= (18). 
c) HD : 23x+lv1 „_23x-Ù 3x+2 
4 5 10 
ˆ 5(6x + 3) —100 _ 83x — I)- 2(3x + 2) 
20 20 : 
ps:s= |1, 
I2 
4 x+l 3X+I) 2x+3x+Ù 7+l2x 
4 6 12 
s ¬—. «22x + 13= 22x + 13, 


Vậy phương trình nghiệm đúng với mọi x. 
HD : Xem cách giải bài 12. 


ĐS:a)k=-—3; b)kĂ= 2: 


HD : Ta quy về việc giải phương trình A = B. 
a) (x—3)œx+4)—2(3x—2) = (x— 4) 


© x?—3x+4x—12— 6x+ 4= x?— 8x + l6 © 3x = 24 © x= 8. 


23 


5 
b)x=-——. 
) 6 


©) (x— 1)(x”+ x+ 1)~ 2x = x(Œ — 1)(X + 1) @xÏ— 1~ 2x =x(x2— 1) 


<x=-l. 
đá) (x+Ÿ-(x—2) ` =(3x~ D@x + }) 
© Œœ` +3x7 +3X + 1}~ (x) - 6x? +12x — 8) = 9x2 — I 


= -9x=-l0©®x= 


Đền l0 dc 035/0 542325 0 5u c5 uc ĐI A 
3 6 3 3 3 6 3 3 3 3 
3 6 8ˆ 
D E. Cài S 6=? sœ-n(s+z+2]= 
2 4 3 2 4 3 
È 0S) sire xi uec- 
12 17 1 


2—x l¬x X 2—x l—x —X 
€) -l= ——— 1= +1|+|——+l 
2001 2002 2003 2001 2002 2003 
2003-x  2003-x  2005—x 
©®———= —_._ + 
2001 2002 2003 
es G003 ~ XI 00T — z20-— ao | = 0 
20/61 2002 2003 


© x =2003 (Vì biểu thức trong dấu ngoặc của vế trái khác 0). 


Bài tập bổ sung 


3.1. a) Nhan hai vế của phương trình (1) với 24, ta được : 


24 


" —5(x—9)= c00x +1,5)© 21x_— 120(x -9) = 4(20x + 1,5) 


© 2Ix- I20x - 80x =6 - 1080 © - 179x =-—l074 <&> x=6. 
Vậy phương trình (1) có một nghiệm duy nhất x = 6. 


b) Ta có : 

2(a —])x — a(X ~ l1) = 2a +3 © (a—2)x=a+ 3. (3) 
Do đó, khi a = 2, phương trình (2) tương đương với phương trình 0x = 5. 
Phương trình này võ nghiệm nên phương trình (2) vô nghiệm. 
c) Theo điều kiện của bài toán, nghiệm của phương trình (2) bằng một phần 
ba nghiệm của (1) nên nghiệm đó bằng 2. Do (3) nên phương trình (2) có 
nghiệm x = 2 cũng có nghĩa là phương trình (a — 2)x = a + 3 có nghiệm x = 2. 
Thay giá trị x = 2 vào phương trình này, ta được (a — 2}2 = a + 3. Ta coi đây 
là phương trình mới đối với ẩn a. Giải phương trình mới này : 

(a-2)2=a+3 © a=?. 

Khi a = 7, để thử thấy rằng phương trình (a — 2)x = a + 3 có nghiệm x = 2, 
nên phương trình (2) cũng có nghiệm x = 2. 


3.2. a) Đặt u = 


== Š , ta có phương trình 6u — 8 = 3u + 7. Giải phương trình này : 


6u—-8=3u+7 © 6u-3u=7+8§ 4© 3u=l§Š © u=5. 


Vậy 
66x +3). _ 36x +3) „ s lốx + 3 


7 7 7 
Á© l6x=32@© x=2. 


b) Nếu đặt u = xx/2 — 1 thì x2 =u + l nên phương trình đã cho có đạng 
(d2+2})u = 2u +19) - 2. () 
Ta giải phương trình (1) : 
(Œ)ˆ © 2u+2u=2u+2- 2 œ v2u=2- v2 
2u=2(V2-1U «>u=2 -!I. 


=5 œ© l16x+3=35 


Vậy 

(v2 +2)(x⁄2 -1]= 2xv2 - v2 © x2 -1=2 -1 œ x/2 =2 
© X=I]. 

t) #9 0= 2 X „xz1 . 2xX=2 2x 2X † 2 — 2u nên 


Tàn 2010 ` 2011 "2009 ” 2010 " "2011 
phương trình đã cho có đạng 0,05.2u = 3,3 — u, hay 0,1.u = 3,3—u. Dễ thấy 
phương trình này có một nghiệm duy nhất u = 3. Do đó 


25 


005 2x2 _ 2X. 2x+2 =33- hằng Vi X „1E 
"5| "200ø ” 2010 * “2011 }T ””.| 200 * 2010 ˆ 2011 


x-I  X ,X+Ỉ 
2009 2010 2011 - 


x-I X x+Í 
= EiiE -!}*|3ãn ¬ sử 
Ặằ C2010 x=2010, x—2010 
2009 ” 2010 2011 


= (x~2010)| sạpg —. ]z9 


c© 3 


=0 
2009 ` 2010 ` 2011 
© x=2010. 


§4. Phương trình tích 
26. a)S={25;:_— 4.8}; 


b)S=10,5;-23); 
c) @œ~2(2>9 == #Ù 
7 5 
Ầ> 3x~2=0hoạc TẾ” - 2E” =0, 


*3x-2=0@ex= 


+ 


G3 


: AI 5c 3o n2 áp, Aoi 


«&Ằ 10(x +3)= 7(4x — 3 
P s— E ( )=7( ) 


<6S>X=_—-. 
2 BÀ 


Vậy tập nghiệm của phương trình là S= Ệ : Đi 


d)$S= loa l SỊ 
9 


26 


27. a) (V3 - x45)2xV2 + D = 0 œ@ X3 — xV5 = 0 hoặc 2xV2 +1 =0 


* 43—xv5=0 duc” xà 8ý 1as,080 


v5 


« 2x/2+1=0 ` = X¿. Suy ra X; = — 0,354. 


2/2 
Vậy phương trình có hai nghiệm x; và x¿ trong đó xị = 0,775 ; xạ = — 0,354. 
b) Hai nghiệm:  xị¡~ 1.323 và xạx-— 0,949, 
c) Hai nghiệm:  x¡~0,298 và x;ạx>—U,566. 
d) Hai nghiệm:  x;x~-—0,72l và x;~0,652. 
28. a) HD : Nhân tử chung là x— 1. 
ĐS:S=({l;-5,5}. 
b) HD : Nhân tử chung là 5x +3. 


ĐS:S= Lš : sƑ 
5 3 
c) HD : Nhân tử chung là 3x — 2. 


“--. 
3 4 


d) HD : Nhân tử chung là 2x” + I. 
ĐS:S= {-3]. 
e)HD : Nhân tử chung là 2x — 1. 


ĐS:S5= : È nÌ 
2 


Ð.HD : (x+2)(3 — 4x) = x”+ 4x + 4 © (x + 2)(3 — 4x) — (x + 2) =0 


Ằ©(x+2\(i - 5x)= 0. 
PS: S= |~2: 3Ì. 
5 


L2) 


l 4 


27 


29. a)HD:  (x—1)@ˆ +5x—2)—(x`—1)=0 


30. 


31. 


28 


©  (x-I)Wx2+5x~2)—(x- D(X°+x+ l)=0. 


Đ§:S= |L :ÝÌ. 
4 


b) HD ; x?+(x+2)(11x -7)=4©(x?~4)+(x+2)(11x—7)=0 
«©  (x+2)(x—-2)+(x+2XIIx—-7)=0. 


Đ§:S= |T2 |. 
4 


c) HD :xÌ+ 1 =x(x + Ù @ (x+ 1)&Ê~x + 1)— x(X+1)=0. 
ĐS:S=|—1; 1}. 

d) HD : x)+x?2+x+ 1=0xŸ% + l)+(x+1)=0. 
ĐS:S=[~1). 

a) HD : x”— 3x +2 =0 © (x?~ x)— (2x — 2) =0. 
ĐS:S=[1;2). 

b) HD : —x” + 5x T— 6= 0 @ (—x” + 2x) + (3x — 6) = Ô. 
ĐS:§=2;3). 

c) HD : 4x” - 12x + 5 =0 @ (4x? — 2x) — (10 — 5) = 0. 


Đ§:S= |Ễ :l], 
2 2 


d) HD :2x? + 5x + 3=0 œ (2x) + 2x) + (3x + 3) =0. 


Đỹ:§= {~I:~Ÿ|, 
2 


a) HD :Phántích  x?—2=(x—V2)(x + V2). 
Đặt x— v2 làm nhan tử chung. 


Đ§:x= -!2 VÀ X= =_— 2, 


b) HD : Phân tích x”— 5 = (x — v5)(x + x5). 
Chuyển vế rồi đặt x + x5 làm nhân tử chung. 
ĐS:x= —-⁄5 vàx=0. 
32. a) Ta có : 

(3x + 2k — 5)(x - 3k + 1) =0 © (3x + 2k - 5) = 0 hoặc (x — 3k + L) =0. 
Do đó nếu x = l là nghiệm của phương trình đã cho thì xảy ra hai khả năng : 
- Phương trình 3x+2k-5=0 nhận x=l làm nghiệm. 
Lúc này điều kiện của k là : 

34+2k-5=0©2k=2©=k=l. 

— Phương trình x—3k+l1=Z0 nhận x=llàmnghiệm. 
Lúc này, điều kiện của k là : 


1~3K+l=0©3k=2œk= S, 


b) — Với k= l, ¡a có phương trình (3x — 3)(x —- 2) = Ô. 
Phương trình này có hai nghiệm là x = 1 và x= 2. 


— Với k =  ., la có phương tình [x-]-0=0. 


Phương trình này có hai nghiệm là x= s Và x= Ì. 


33. a) HD - Số a phải thoả mãn điều kiện c3 + a(~2)" —4(-2) -4 =0. 
ĐS:a=t. 
1+x?~4x~4=0. 


Ta phân tích vế trái của phương trình thành tích như sau : 


b) HD : Với a = 1, ta có phương trình x 


X) + X~ 4x— 4= ŒỶ + x2 — (4x + 4) =x?Œ + D) — 4X + l) 
=(œ + 1)(Ÿ- 4) =(x + DŒ — 2) + 2). 
ĐS:S=(_—1;—2; 2}. 
34. a) Để cho x = —3 là nghiệm của phương trình f(x, y) =0, điều kiện là 
(~6 - 3y + 7)(9 +2y ~ 1) =0. 


29 


Coi đây là phương trình đối với ẩn y, ta hãy giải phương trình này : 
(—6~ 3y +7)(-9 + 2y — 1) = 0© (3y + 1)(2y - 10) =0 
<>-—3y + I =0 hoặc 2y — 10 = Ö. 
1 
»®-3y+1i=Ũ€y=_—; 
y Mã 3 
« 2y- I0=0«y =5. 
Vậy có hai giá trị của y thoả mãn điều kiện của bài toán là y= — và y= 5. 


b) HD : Ta quy về việc giải phương trình sau với ẩn x : 
(2x—-6+7)(3x+4— 1)=0 © (2x + 1)(3x + 3) =0. 


ÐĐS:xe n: 
2 


§5. Phương trình chứa ẩn ở mẫu 


35. 
36. 


37. 


30 


a) Sai ; b) Đúng. 


Mặc dù ra đáp số đúng, lời giải của bạn Hà vẫn không đầy đủ vì đã bỏ qua 
ĐKXĐ của phương trình, 


Để được lời giải hoàn chỉnh, bạn Hà phải thực hiện thêm hai bước nữa là : 


— Trước khi biến đổi phương trình, phải nêu ĐKXĐ là x z -ễ và x# = 


— Sau khi tìm được x = _: phải khẳng định rằng giá trị đó của x thoả mãn 
ĐKXP của phương trình rồi mới nêu kết luận. 


a) HD : Vì x2+1 z ( với mọi x nên phương trình đã cho tương đương với 
phương trình 4x8 +(4-— 2x) =0. 


Trả lời : Đúng. 
IÝỶ 3 
bộ HD ¿ Với mọi x, tà có x =1 = [x2] M ho 


Do đó phương trình đã cho tương đương với phương trình 
(x+2)(2x- lI)—x—2=0, 
Trả lời : Đúng. 


38. 


39. 


©) Trả lời : Sa1, phương trình vô nghiệm. 
đ) Trả lời : Sai, phương trình có một nghiệm x = 3. 
a) §S=Ø. 


b) ĐKXĐ ¡xz C, 


Quy đồng mẫu hai vế và khử mẫu : 


(&+2 _¡_X +10, XÏ+4x+4)-(x-3) _ x” +10 


2x—3 2x—3 2x—3 


SUY Tả : x?+2x+7= X” +10, 
Giải phương trình : 


XÃ +2X +7 =X” +10 ©2x—3Z0@ x= Š, 


Giá trị này của x bị loại do không thoả mãn ĐKXĐ. 
Vậy phương trình đã cho vô nghiệm. 


c)S= Bi : 
12 
d) HD : ĐKXĐ :x# sẻ 


3 
Mẫu chung 3(3x - L). 


ĐS:5= lä† 
11 


a) HD : Ta phải giải phương trình 


2x7T-3x-—2 _ 


2. 
x?-4 


Trả lời - Không tôn tại giá trị nào của x thoả mãn điều kiện của bài toán. 


b) /ïD : Ta phải giải phương trình 
6x —] z 2x+S 
3x+2  x-3_ 


2x—-3 


31 


40 


32 


c) HD : Ta phải giải phương trình 
N7 c6 c0 
y-Il y-3 (@-l-3) 
Trả lời : Không tôn tại giá trị nào của y thoả mãn điều kiện của bài toán. 
a) HD : ĐKXĐD : xz +2. 
I-ốxX 9x+4 2 x3x-2)+ 1 


x2 x+2 x°`-4 
(1-6x)x+2)+(9x+4)x-2) x3x—2)+l 
NET... .ằẶắ...==..... 
LẮJNG x“n4 
Khử mẫu: (6x?- 12x+x+2)+ (9x — 18x +4x- 8) = 3x”— 2x + Ì 
—.ˆ. 
23 


b) ĐKXĐ : x # 3 và x # —2, 

== mm... ẽ.. 

3J—x (x+2)\3-x) x+2 

= Œ&X+2(-K)+x&+2)_5x+2(4-X), 
(x+2\3-—x) (x+ 2⁄2 —-X) 

Khử mẫu và thu gọn : 


l+ 


—X” + 3x — 2x + 6 +X” + 2x = 5X +6— 2x © 0x =0. 
Phương trình cuốt cùng thoả mãn với mọi x. 


Do đó phương trình đã cho nghiệm đúng vớt mọi giá trị của x thoä mãn 


ĐKXĐ, tức là x # 3 và x # —2. 
©)ĐKXĐ:xzl1. - 
2 _ 2x+3_ _ (2x- (2x +1) 


K-l x”+x+I1 x'—1 
= 2%x?+x+l)+(2x+3)x—Ú) _ 4x7 —1 
x1 X SÍ 


Khử mẫu và thu gọn : 
(2x7 + 2x +2) + (2xŸ + 3x — 2x — 3) = 4x” — Í © 3x = Ö @ x =0. 
x =0 thoả mãn ĐKXĐ. Vậy nghiệm của phương trình là x = 0. 


4) HD : ĐKXĐ x ý —. vàx#5. 


x”-(x-DŸ NIIY/ co: ÊU X 
(4x+3)\(x—5) 4x+3 x-—5Š 


x' =@Ẻ -3X” +3x~ 1) _ Œx- DŒ =5) - x(4x + 3) 


(4x + 3)(x — S5) l (4x + 3)Xx — 5) 
Khử mâu và thu gọn : 
3x?— 3x + 1= 3x” - 39x + 5 «> 36x =4. 


ĐS:S= H 
41. a) HD :ĐKXĐ:xz +I. 
Quy đồng và khử mẫu, ta được phương trình 
3x”— 13x +4 =0. 

Giải phương trình này như sau : 

3x”— 13x+4=0©>3x” —x— 12x +4=0 
©x(3x— 1)—4(3x— 1)=0 
«©>(3x-— I)(x - 4) =0. 


Đ§:§= |4: 3Ì. 
3 


b) HD : ĐKXĐ : x #2 và xz 4. 
Quy đồng và khử mẫu, ta được phương trình 
3x” ~ 17x +24 =0. 
Cách giải phương trình này như sau : 
3x” — 17x + 24 = 0 © (3x”— 9x) ~ (8x — 24) = 0 
© 3x — 3) - 8(x — 3) =0 
<(x-3)(3x—8)=0. 


Đ§:S= |3: 3), 
3 


3- VIT Toán R/2 


33 


42. 


34. 


c) HD : ĐKXĐ:x z1. 

Mẫu chung là x'=1=Œœ&- Đ@+x+ Ú). 
Ở kết quả chú ý loại giá trị x = I. 

S.-S= |0). 


d) HD : ĐKXĐ : x # +3 và x # . 


Mẫu chung là (xˆ— 9)(2x +7). 
Quy đồng và khử mẫu ta có phương trình : 
x?+x-12=0. 
Giải phương trình này như sau : 
x°*+x-l12=0 
©  x`-3x+4x-l2=0 
«©Š X(X-3)+4(x-3)=0 
©  (6x-3(x+4)=0. 
Chú ý ở kết quả loại giá trị không thoả măn ĐKĐ. 


ĐSŠ:SŠS= [-4. 
HD : Có hai cách giải : 
Cách Ï. 


4) Khi a = ~3, ta có phương trình : 
x—3 x+3 24 
+ 


ĐKXĐ:xz4113. 
Mẫu chung là: x” — 9. 
Giải phương trình này ta được x = ~2. 
b) Khi a = I, ta cố phương trình 
x†+l x-I 4 
I-x l+X 1x? 
ĐKXĐ:xz+1. 
Giải phương trình này, ta thấy nó vô nghiệm. 


c) Khi a = Ö ta có phương trình 
X— X 0 

+ 
—X X X 


Phương trình này nghiệm đúng với mọi x, trừ khi x = Ô. 


đ) Nếu x= z là nghiệm của phương trình thì 


| | 

H2 02c _ a3a+l) 
l LÔ ;y 1` 

a— a+= aˆ—— 
2 2 4 


Ta coi đây là một phương trình đối với ẩn a và giải thì được hai giá trị : 
a=0vàa= ¬ : 
3 


Cuối cùng, cần kiểm tra lại các giá trị tìm được của a có thoả mãn điều kiện 
của bài toán không. 


ĐS:a=0 hoặc a= 


| — 


Cách 2. 
Trước hết coi a là một số đã biết, ta giải phương trình ẩn x : 
ĐKXĐ:xz+a, 
Quy đồng và khử mẫu rồi rút gọn thì được ; 
4ax = a(3a + |}. (®) 

a) Thế a = —3 vào (*) ta được 

—12x = 24 © x =—2 (thoả mãn ĐKXĐ là x z +3). 
b) Thế a = Ì vào (*) ta được 

4x = 4 © x = I (không thoả mãn ĐKXĐ là x # +). 
c) Thế a= 0 vào (*)ta được 0.x=0._ 
Phương trình này nghiệm đúng với mọi x. 
Tuy nhiên, ĐKXĐ lúc này là x # 0 nên tập nghiệm của phương trình là : 

S={xlxz0†. 


đ) Thế x = — vào (*) ta được 


k)| —= 


2a =a(3a + 1) c» a(3a ~ 1) =0: 8 = Ô hoặc ä = 2. 


35 


Bài tập bổ sung 


=.— ..s. 
„x1 2x-l  2x-—I 


5,1. a) Ta có x + 


ĐKXĐ của phương trình là x z 2, x z 3 x#z+l,x#z 3: Ta biến đổi phương 


trình đã cho thành ————— = so “=Ă¬ 1ˆ Khử mẫu và rút gọn : 
—] _ 


(2x - 1)(3x — 1) =6(x2— l) ©œ -5x+1=—6 © = 


Giá trị x= 5 thoả mãn ĐKXĐ. Vậy nghiệm của phương trình là x “s h 


b) Cách 7. ĐKXĐ : x # +I. Biến đổi vế trái thành _—,*Š—=Í1~_2— 
x?—] 2X x+I 


đưa phương trình đã cho về dạng ——— . Giải phương trình này 


2 
x+I ng + D 
bằng cách khử mẫu : 
4(x + I)= (x—])(x + l) © (x+ l)(x—5)=0 © x=_-l hoặc x = 5. 
Trong hai giá trị tìm được, chỉ có x = 5 là thoả mãn ĐKXĐ. Vậy phương trình 
đã cho có một nghiệm duy nhất x = 5. 


1 


M 
|] _ b b y_ ] 
Ty,fa có phương trình ly . ĐKXĐ của phương 


trình này là y # 0 và y z —1. Giải phương trình này bằng cách khử mẫu : 


Cách 2. Đặt —— 


2y -2=1+y œ 2?-1)-(y+1U)=0 


© (y+l)(2y-3)= © y=-—l hoặc y = ¬ 
Trong hai giá trị tìm được, chỉ có y = ã là thoả mãn ĐKXĐ. 


36. 


Vậy phương trình đã cho tương đương với phương trình 


Giải phương trình này ta được x = 5. 
c) ĐKXĐ : x £ {0; —1 ; —-2 ; -3). Ta biến đổi phương trình như sau : 
5 2 4 3 


Tà + 
X X+3 x+l x+2 


b 2 4 3 
=[*1)*(s2*1)*(sa*1]*(ciz*1] 


2+X 5+X_ 35+X 5+x 


X x4+3 XI x+2 


1 1 1 1 
` S+»(2*x+ã~x+T-x+2)*0 


© 5+x=0 (1) hoặc c+ ST => =0 0), 

Ta có : 

() © x=-5; 

6:es i4 1 : 1 # 1 2x13 _ 2x+3 
x X†+3 x+[I x+2 xx+3) (x+l)(x+2) 


2 @x+ 9Í = ——_ 
xế +3x Xx“+3x+2 


1 


Ằ© 2x+3=0 hơặc 


x+3x X°+3x+2 


s”k té e4 ve 
2 
1 Í Xu n Š ` : 
D — “——— =0. Dê thấy phương trình này vô nghiệm. 
xứế+3X Xxế+3x+2 


Tóm lại, phương trình đã cho có tập nghiệm là S = Ề = 3} h 


37 


§6 và §7. Giải bài toán bằng cách lập phương trình 


43. 
44. 
45. 


46. 


47. 


38. 


Hai số là 47 và 33. 

Hai số là 60 và 30. 

HD : Gọi một số là x thì số kia là 2x. 

Hiệu của hai số bằng 22 nên ta có phương trình : 
xX— 2x = 22 hoặc 2x — x = 22, 

ĐS : a) Hai số là 22 và 44 ; 

b) Hai số là 22 và 44, hoặc —22 và — 44. 
HD - Gọi số nhỏ là x thì số kia là x + 18. 


Tỉ số của hai số bằng : nên ta có phương trình 


ÐŠ : a) Hai số là 30 và 48 ; 
b) Hai số là 30 và 48 ; hoặc —30 và —48. 


HD : Gọi số thứ nhất là x thì số thứ hai là v. 


Thương của phép chia số thứ nhất cho 9 là 5 . 


Šx _ 5x 
3.6 18 
Vì các số đều là nguyên dương và các phép chia đều là chia hết nên điều kiện 
của xlà:  x nguyên đương và chia hết cho 18. 
Theo bài ra ta có phương trình 


Thương của phép chia số thứ hai cho 6 là 


§ : Số thứ nhất là 18, số thứ hai là 30. 
Chú ý : Ta cũng có thể chọn ấn như sau : Do tỉ số của hai số bằng s nên nếu 


gọi số thứ nhất là 3x thì số thứ hai là 5x. Từ đó dẫn đến phương trình 
: — - =3 (x nguyên dương và chia hết cho 6), 


48. 


HD - Gọi số gói kẹo lấy ra từ thùng thứ nhất là x (x nguyên đương, x < 60). 
Khi đó số gói kẹo lấy ra từ thùng thứ hai là 3x. Ta có phương trình : 

60 — x = 2(80 - 3x). 
ÐS : Số kẹo được lấy ra từ thùng thứ nhất là 20 gói. 


49, HD : Gọi quãng đường Hà Nội — Thanh Hoá là s (km). Khi đó 


Ã - S 
— Thời gian lúc đi là — (giờ), 
B nụ (giờ) 
- Thời gian lúc vẻ là -` (giờ). 
30 
Tổng thời gian cả đi lẫn về, không kể thời gian nghỉ lại tại Thanh Hoá là : 
10 giờ 45 phút — 2 giờ = 8 giờ 45 phút = SỐ gÌỜ. 


Theo bài ra ta có phương trình :  ° ng 
40 30 4 


ĐS: 150km. 


50. HD : Gọi x là số người học trong trường Đại học của Dy-ta-go (x nguyên dương). 


S1. 


3. 


Theo giả thiết ta có phương trình : 
| 1 1 
X=-—X+—x+—xXx+3. 
2 4A 7 
Š : 28 người. 
HD - Gọi x là số học sinh của tốp trồng cây (x nguyên, lớn hơn 8 và nhỏ hơn 
40). Khi đó số học sinh của tốp làm vệ sinh là x ~ 8. 
Tổng số học sinh của hai tốp là 40 nên có phương trình 
x+(x-8)=40. 
ĐS : 24 học sinh. 
HD - Gọi số tuổi của Bình là x (x nguyên đương). 
Vì ông hơn Bình 58 tuổi nên tuổi của ông là: x + 58. 
Tuổi của bố cộng với hai lần tuổi của Bình bằng tuổi của ông, nên tuổi của 
bố Bình bằng tuối của ông trừ đi hai lần tuổi của Bình, nghĩa là tuổi của bố 
Bình bằng 
(x+58)-2x hay bằng 58—x. 


39 


Theo giả thiết, tổng số tuổi của ba người bằng 130 nên ta có phương trình 
x +(58 -x) + (58 + x) = 120. 
ÐS : Bình 14 tuổi. 
53. HD - Gọi x là chữ số hàng chục của số phải tìm (x nguyên và 0 < x < 9). 
Vì số đó là lé và chia hết cho 5 nên chữ số hàng đơn vị của nó là 5. 
Vậy số phải tìmlà xã =10x +5. 
Theo giả thiết ta có phương trình 
(I0x+5)—-x=68. 
ĐS - 75. 
54. HD : Gọi x là từ số của phân số (x nguyên). 
Mẫu số của phân số sẽlà x + II. 
Theo giả thiết ta có phương trình 
x+3 _3 
x+1)-4 4) 


Đ§: —. 
20 
55. HD : Gọi x là số phải tìm (x > 0). 


Vì phần nguyên của x có một chữ số nên khi viết thêm chữ số 2 vào bên trái 
thì số đó tăng thêm 20 đơn vị, nghĩa là ta có số có giá trị là 20 + x. 
Vì khi dịch dấu phẩy sang trái một chữ số thì số đó giảm đi 10 lần, nên khi 
dịch dấu phẩy của số có giá trị 20 + x sang trái thì được số có giá trị là 
20+x 

I0 ` 


Số mới nhận được bằng ng số ban đầu nên ta có phương trình : 


20+x 9 


10 — 10 


ĐS:25. 
Š6. HD : Gọi x (km) là độ dài quãng đường Hà Nội — Hải Phòng (x > 0). 


Thời gian từ 8 giờ sáng đến 10 giờ 30 phút là 2,5h. 
Thời gian từ 8 giờ sáng đến 11 giờ 20 phút là _ h. 


40 


S7. 


38. 


Ta lập bảng sau : 


Thời gan(h) | Vận tốc (km/h) 
Dự kiế : 
việt, 2,5 
Thực tế 
N X 3x 
Từ đó, theo giả thiết ta có phương trình ——=l0 
2,5 10 
ÐS : 100km. 


HD : Gọi x (kmjh) là vận tốc tàu chở hàng (x > 0). 

Vì tàu hàng khởi hành trước tàu khách 1,5 giờ nên khi tàu khách đi được 4 giờ 
thì tàu hàng đã đi được 5,5 giờ (= 4 giờ + I,5 giờ). 

Ta lập bảng sau : 

Tàu chở hàng X 
Tàu chở khách 


Thời gian (h) Quãng đường (km) 
35 55x 

4 4+7) 
Từ đó và theo giả thiết (hai tàu còn cách nhau 25km, khoảng cách hai ga là 
319km), ta có phương trình : 

; 319— [5,5x + 4x + 7)]= 25. 

ĐS : Vận tốc tàu hàng là 28km/h ; Vận tốc tàu khách là 35km/h. 
HD : Gọi x (km) là độ đài quãng đường AB (x > 0). 


x+7 


Quãng đường AB gồm đoạn đường đá và đoạn đường nhựa. 
Vì đoạn đường nhựa dài gấp rưỡi đoạn đường đá nên : 


Đoạn đường đá dài x (km) và đoạn đường nhựa đài s (km). 


Ta lập bảng sau : 
¡ Độdàikm) |` Vạntốc km/h) Thời gian (h) 
Đoạn đường đá | mx | 10 m4 :10 
“ 3 3 
Đoạn đường nhựa Phụ 15 Em :15 


4I 


59, 


60. 


61. 


42 


Tổng thời gian đi cả hai đoạn đường là 4 giờ nên ta có phương trình 


5S - 50km. 
HD) : Gọi x (m) là độ dài quãng đường AB (x > 0). 


Khi đi hết quãng đường AB, số vòng quay của bánh trước là 5 ¡ 


số vòng quay của bánh sau là 


+ịm> 


Do số vòng quay của bánh trước nhiều hơn của bánh sau là 15 vòng, nên fa cớ 
phương trình : 
X 


X 

25 min 15. 

ØS : 100m. 

HD) : Trong 12kg hợp kim có 45% đồng nên khối lượng đồng có trong hợp 

kim đó là 12 x 45% = 5.4 (kg). 

Gọi khối lượng thiếc nguyên chất cần thêm là x (kg). 

Sau khi thêm vào, khối lượng miếng hợp kim là (12 +x) &g). 

Lượng đồng không thay đổi và chiếm 40% nên ta có phương trình : 

5,4:(12+x)=40: 100. 

ĐS: 1,5kg. 

HD : Gọi x (triệu đồng) là giá tiên không kể thuế VAT của một chiếc 

môđem. Khi đó : 

Số tiên (không kể VAT) máy vi tính và môđem là 6,5 + x (triệu đồng). 

Số tiền phải trả thuế VATlà (6,5 + x) x 10% (triệu đồng). 

Tổng số tiền anh Trọng phải trả là 7,546 triệu đồng, nên ta có phương trình : 

(6.5 +x)+ (6,5 + x) x 10% = 7,546 

110(6,5 + x) 
100 

S : 0,36 triệu đồng (360 000 đồng). 


hay = 7,546. 


Ôn tập chương III 
62. a) HD : Ta phải giải phương trình ẩn m sau đây : 
10 12 

+ 


=0, 
2m+Tl  2m-—l 
ĐÌY dãy EHg b 
22 
b) ND : Ta phải giải phương trình ẩn m sau đây : 
===... ` G. 
(2m+I)\(2m-l) 2m+l 2m-1' 
J 
6 


63. a)xị =— 0,62; x¿ = 1,53. 


b) XỊ ~ 0,94 ; xạ =— 0,57. 
CÁ An CC VU cụ bào  c VHÁU 


4 7 3 6 
» 63x -4,9— 20x +6 _ 14x-2,2- 2+ 10x 
28 6 
43x+l1 24x-4,2 
«© ———=_———— 
28 6 


©  3(43x + I,l)= 14(24x — 4,2) © 129x + 3,3 = 336x — 58,8 
Ẩ© 207x=62,!«<>x=0,3. 

b) HD : ĐKXĐ : x # l và x # —3. 

Mẫu chung là (x— 1)(x +3). 

Chú ý loại nghiệm không thoả mãn ĐKXĐ. 


ÐŠ: S=Œ, 
c)ì HD :ĐKXĐ:x#+5. 
k 15 ï 3 tị 15 

+————=-——c + =———— 

4x-5) 50-2x? 6(x+5) 4x-5) 6(X+5) 22-25) 

9(x + 5) +14(x — 5) 90 
in UnG an 
12(xŸ - 25) 12(x2 - 25) 


43 


suy ra x = 5, không thoả mãn ĐKXĐ. 
ĐS:S=Ø. 


4) HD : ĐKXĐ:xy£C, 


8x? 2x l+8x -8x? 2x 8x+] 


Pin <S> ———— =_—— ¬ — 
3(1 - 4x?) —6x-3 4+8x 344x?-1) 32x- 42x+l) 


-32x? _ 8X(2x +])— 38x + D@x = D_ 
12(4x2 - l) 12(4x? -— I) 


b) HD : Có hai cách giải : 
Cách 1. Khi k = ~3, ta có phương trình : 
4x? ~ 12x - 16=0 ©x”— 3x—~4=0 
© (xˆ-4x)+(x—4)=0 
©(x_—4)(x+1)=0. 
Cách 2. Trước hết phân tích vế phải thành tích : 
4x? S— 25 + K + 4kx = (4x7 + 4kx + k”) —25 = (2x + kỷ — 5° 
=(2x+k~5)(2x+k+5). 
Khi k = —3 ta có phương trình (2x — 8X2x + 2) =0. 
ĐS:S=|—l; 4]. 
c) HD : Có hai cách giải : 
Cách 1. Phương trình nhận x = —2 làm nghiệm nếu : 
A(—2)? ~ 25 + k” + 4k(—2) = 0 hay k? — 8k — =0. 
Để tìm k, ra phân tích như sau : 
k?~ §k~— 9= @& + k) — (9k + 9) =k(k + 1) — 9 + D= + D( — 9). 
Cách 2. Đưa phương trình đã cho về phương trình tích ta có : 
(2x +k— 5)2x+k+5)=0, 


66. 


@7. 


Phương trình này có hai nghiệm : 


35—k k+ếŠ 
X=———Vàx=-———. 


Vậy phương trình đã cho nhận x = ~2 làm nghiệm nếu : 
hoặc 3 = -2 hoặc N heo =-2. 
WK r2” 2 


ÐS :k=9 hoặc k = —]. 
a) HD : Chuyển vế rồi đặt x + 2 làm nhân tử chưng. 


ĐS:S= 2:3]. 
3 


b) HD : ĐKXĐ : xz —I. 

Mẫu chung là x +1, 

Chú ý loại nghiệm không thoả mãn ĐKXĐ. 

ĐÐS:S= |0}. 

€)MD: 2x”¬x=3-6x 
©2xÌ-x+6x—-3=0 


© (2x? +6x)— (x+3) = 0. 


Đ§ :§= {~8 2Ì, 
2 


đ) S= {4; 5). 
HD : Gọi x là số nhà của Khanh (x nguyên dương và 9 < x < 100). 
Vì x là số tự nhiên có hai chữ số nên đễ thấy 

A= 5x =500 +x 

B= x5 = 10x +5. 
Từ đó ta có phương trình : 

(500 +x)— (0x +5)= 153. 

ÐS : 38. 


45 


68. HD : Gọi x (tấn) là số than đội phải khai thác theo kế hoạch (x nguyên 
đương). Theo giả thiết, ta lập bảng sau : 


Số than mỗi ngày (tấn) | Tổng số than (rấn) Số ngày 
Theo kế hoạch 50 x Kec 
50 
Thực hiện 57 x+13 Si cc 
57 
+13 X 
Từ đó ta có phương trình “—“ = —— - 1. 
hXi 530 


ÐS : 500 tấn than. 
69. HD - Gọi x (km/h) là vận tốc ban đầu của hai xe (x > 0). 
Quãng đường còn lại sau 43km đầu là 
163 — 43 = 120 (km). 
Theo giả thiết, ta lập bảng sau : 


Quãng đường (km) Vận tốc (km/h) | Thời gian (h) 
: 120 
Xe thứ nhất 120 12x _†“<= 
1,2x 
Xe thứ hai 120 b‹ | vóO 
X 


Xe thứ nhất đến sớm hơn xe thứ hai 40 phút l§ giờ] nên ta có phương trình : 


lL2x 3 Xx 


1202 _ 120 


ÐsS : 30kmjh. 

70. HD - Gọi x (km/h) là vận tốc của đoàn tàu thứ hai. 
Khi hai đoàn tàu gặp nhau thì đoàn tàu thứ nhất đã đi được 4 giờ 48 phút (tức 
là 4.8 giờ 


46 


7. 


Vì đoàn tàu thứ hai đi sau 1 giờ 48 phút (tức là 1,8 giờ) nên khi gặp đoàn tàu 
thứ nhất thì đoàn tàu thứ hai mới đi được 3 giờ. Theo giả thiết, ta lập bảng : 


Thời gian (h) Vận tốc (km/h) QUA01E  ƯỜNE 
(km) 
Đoàn tàu thứ nhất 48 x+§ 4,8(x+ 5) 
Đoàn tàu thứ hai 3. | x 3x 


Từ Nam Định cho đến khi gặp nhau, hai đoàn tàu đi được quãng đường như 
nhau. Ngoài quãng đường đó, đoàn tàu thứ nhất còn đi hơn đoàn tàu thứ hai 
đoạn đường Hà Nội - Nam Định (87km). Ta có phương trình 

_4,8(x+ 5) =§7 +3x. 


ĐS : Vận tốc của đoàn tàu thứ nhất là 40km/h, của đoàn tàu thứ hai là 
35kmjh. 


Gọi x (km/h) là vận tốc của canỏ đi xuôi dòng. Khi đó 
— Vận tốc của canô khi nước lặng yên là 

x - 6 (kmjh). 
— Vận tốc của ca nô khi ngược dòng là 

x— 12 (km⁄h). 


Ta thấy điều kiện của ẩn là x > 12 (vì vận tốc của canô khi ngược dòng phải 
lớn hơn 0). 


Vì khoảng cách giữa hai bến A và B là 36km nên : 


~ Thời gian canô xuôi đòng từ A đến B là Sở (giờ). 
X 


— Thời gian canô ngược dòng từ B đến A là _— (giờ). 
ÄX= 


Tổng thời gian cả đi và về (từ 7 giờ sáng đến 11 giờ 30) là 4,5 giờ. 
Ta có phương trình : 
36 36 


X => 


9 

Sa : 1 
2 @) 
Giải phương trình : 


() © 4{x — I2) + 4x = X(Xx — I2) 
x(x — 12) 2x(x—12) 


47 


Khử mẫu tồi thu gọn ta có : 
8(x — 12 + x) = x(x— 12) & x2 — 28x + 96 =0 &> (x7 ~ 4x) — (24x — 96) = 0 
©x(x - 4) - 24(x — 4) = 0 © (x — 4)(x — 24) =0. 


Phương trình này có hai nghiệm là 4 và 24, nhưng chỉ có giá trị x = 24 là thoả 
mãn điều kiện của ẩn. 


Vậy vận tốc của canô khi xuôi dòng là 24km/h. 


Bài tập bổ sung 


HIL1I.a) ĐKXĐ : x#z . và x z +2. Mẫu chung là (2x + 7)(x + 3)(x — 3). 


48 


2 
Khử mẫu ta được : 


13(x +3) + œ& + 3) — 3) =6(2x +7) œ x”+x—12=0 
© x?+4x- 3x — 12=0 
© x(x+4) - 3(x +4) =0 
© (x+4)\x-3)=0 
«©x=-4hoặc x = 3. 


Trong hai giá trị tìm được, chỉ có x = —-4 là thoả mãn ĐKXĐ. Vậy phương 
trình có một nghiệm duy nhất x = —4. 


b) Đặt y= 1 — ^^ —”, tá có 
TT ~20= =I2(1~ 2 —T]Ì~8= ~lấy —8, 
x+Ï x+I 


Do đó phương trình đã cho có dạng yÌ + 6y” = —l2y — 8. Giải phương trình 
này : 
y'+6y°=-l12y-8 œ© y`+3y22+3y.2?+2?=0 
© (y+2'=0 
© y=~-2. 
Vậy phương trình đã cho tương đương với phương trình 


2x—1 2x—I 
p= x+ÍI “ha DIỂI, x+I ¬ 


ĐKXĐ của phương trình là x # —I. Giải phương trình này bằng cách khử 
mẫu, ta được : 


2x—-1=3(x+ 1) © x=-4. 
Giá trị x = —4 thoả mãn ĐKXĐ nên là nghiệm của phương trình đã cho. 


X X 


xX 
HN tac nao @G=a(BS5ø Gealeeb 


2 


x(c — b) + xa c)+x(b-a) _ 
(a — b)(b — c)(c — a) — 
© 0x=2(a—b)(b — c)(c — a). 


Do a, b, c đôi một khác nhau nên 2(a — b)(b — c)(c — a) + 0. Vậy phương trình 
đã cho vô nghiệm. 


3= =1... ........... 
(a-b)\a-c) (a-b)a-d) (a-c\(a-d) (a-c\(a-d) 
x(a — d) - 2X(a ~ €) + 3x(a T- b) _ 4a(a — b) 
(a — b)(a — c)(a — đ) _ (a- b)( - c)(a — đ) 


Ấ© x(a —- d— 2a + 2c + 3a — 3b) = 4a(a — b) 
©> x(2a - 3b + 2c — đ) = 4a(a — b). 


Theo giả thiết, b + d = 2c nên 2a — 3b + 2c — d = 2a — 2b = 2(a - b). Do đó 
phương trình đã cho tương đương với phương trình 


2(a ~ b)x = 4a(a — b). 
Để ý rằng a — b # 0, ta thấy ngay phương trình cuối có nghiệm duy nhất 
x=2a. Vậy phương trình đã cho cũng có nghiệm đuy nhất x = 2a. 

H3. Gọi x là số tự nhiên cần thêm vào cả tử và mẫu của phân số lá để được 


phân số T ta có phương trình 


Giải phương trình trên với chú ý rằng x > 0, ta được x = 7. 
Vậy số tự nhiên cần tìm là 7. 


d- VBT Toạn R 49 


HL4. Gọi tuổi hiện nay của người thứ hai là x (x nguyên dương). Ta có thể lập 


bảng : 
Tuổi của người thứ nhất | Tuối của người thứ hai 
Cách đây 10 năm x10 
Hiện nay 3(x — 10) + 10= 2(x +2) T— 2: X 
Sau đây 2 năm 2(x+2) x+2 


Từ đó ta có phương trình 3(x - 10) + 10 = 2(x + 2) — 2. 


Giải phương trình này ta được x = 22, thoả mãn điều kiện của bài toán. Vậy 
tuổi hiện nay của người thứ hai là 22 và của người thứ nhất là 


2(x+2)—2=46. 


Chương IV 
BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẤN 


ĐỀ BÀI 


§1. Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng 


1. 


50 


Mỗi khẳng định sau đúng hay sai 2 Vì sao ? 
sjS5 S Sâu — b)4.-3)>-14; 


c) 15 < —4).2; d)~4+(-8) <(—4).(—15). 


Chuyển các khẳng định sau về dạng bất đẳng thức và cho biết khẳng định đó 
đúng hay sai ? 


a) Tổng của —3 và 1 nhỏ hơn hoặc bằng —2 ; 
b) Hiệu của 7 và —L5 nhỏ hơn 20 ; 
c) Tích của —4 và 5 không lớn hơn —18 ; 


d) Thương của 8 và —3 lớn hơn thương của 7 và —2. 


9. 


Đặt dấu "<, >, >, <” vào ô vuông cho thích hợp : 
a)12+(-8)L_]'9+(-8); b)13~19 [ |15—19; 
e)(4)2+7 L_]|16+7; d) 45? + 12[_ ]450 + 12. 


Cho m < n, hãy so sánh : 


4)m+2vàn+2; b)m -5 vàn-— Š. 

Với m bất kì, chứng tỏ : 

a)ÌÏ+m<2+m; b)m— 2<3+m, 

Với số a bất kì, so sánh : 

a)a VỚI a— Ì; - b) a với a + 2. 

Dùng dấu "<, >, >, <" để so sánh m và n nếu : 

a)m—n=2; b)m—n=0; cìn—m =3. 
Dựa vào tính chất hiên hệ giữa thứ tự và phép cộng, hãy chứng tỏ rằng : 
a) Nếu m > n thì m — n > 0. 

b) Nếu m — n > 0 thì m > n. 

Cho a + 2 > 5, chứng tỏ a > 3. Điều ngược lại là gì ? Điều đó có đúng không 2 


Bài tập bố sung 


1.1. Khoanh tròn vào chữ cái trước khẳng định đúng trong các khẳng định sau : 


1.2. 


(A) -2,83>2,83; (B) -2,83 > 2,83 ; 
(Q—2,8R3= 2,83; (D) -2,83 <2,83. 
Cho biết a — 7 > b— 7. Khoanh tròn vào chữ cái trước khẳng định đúng trong 


các khẳng định sau : 
(A)a>b; (B)-a >_—b; 
(C)a+7>b+7; (D)7-a>7-b. 


§2. Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân 


10. Đặt đấu "<, >, >, <" vào ô vuông cho thích hợp : 


a(2)3  L ](2)5; b)4-2)L_Ì?.-2) 
c)(-62+2 [ ]36+2; d)5.(8)|_ ]135.(-8). 


31 


11. 


12. 


11. 


M. 


15, 


16. 


1, 


18. 


19. 


20. 


21. 


22. 


32 


Cho m < n, hãy so sánh : 
a) 5m và Šn ; b) —3m và —3n. 


Số b là số âm, số 0, hay số đương nếu : 


a) 5b > 3b ; b) —12b > 8b ; c) —6b > 9b ; đ) 3b < 15b. 


Cho a < b, hãy đặt dấu “<, >” vào ô vuông cho thích hợp : 
a b a b 

a) — — b) — —: 

n1. ;_E=Í. 

Cho m > n, chứng tỏ : 


a)m+3>n+l; : b) 3m + 2 >3n. 


Cho m < n, chứng tỏ : 


a)2m+1<2n+1; b) 4(m — 2) < 4(n — 2) ; c) 3—- 6m >3 - 6n. 


Cho m < n, chứng tỏ : 

a) 4m + 1< 4n +5; b) 3 — 5m > l — ấn. 
Cho a > 0, b > Ö, nếu a < b hãy chứng tỏ : 

a) a” < ab và ab < bỂ ; b) a7 < bỂ và a” < bỶ. 


Cho a > 5, hãy cho biết bất đẳng thức nào xảy ra : 


a)a+5>10; b)a+4>®; c)—-5>-a; đ) 3a > 13. 


Cho a là số bất kì, hãy đặt dấu "<, >, <, >”" vào ô vuông cho đúng : 
a) a^ L]o: b) -a” Llo:; 
c)\a2+1[ ]0; đ)-a”—2[_ |0. 

Cho a > b và m < n, hãy đặt dấu ”"<, >” vào ô vuông cho thích hợp : 
a) a(m-—n)[L_ ]bêm —n); b) m(a—b)|_ Ìn(a — b). 
Cho 2a > 8, chứng tỏ a > 4. 

Điều ngược lại là gì ? Điều đó có đúng không ? 

a) Cho bất đẳng thức m > 0. 


Nhân cả hai vế của bất đẳng thức với số nào thì được bất đẳng thức = >0? 
m 


23. 


24. 


29. 


30. 


b) Cho bất đẳng thức m < 0. 


Nhan cả hai vế của bất đẳng thức với số nào thì được bất đẳng thức Ko 0? 
m $ 


Cho a> 0, b > 0 và ä > b, chứng tổ ~ <2. 
a 


Điền dấu "<, >" vào ô vuông cho đúng : 

2a) (0,6 °L ](046): b) (132L |4. 

So sánh mˆ và m nếu : 

a) m lớn hơn I ; b) m dương nhưng nhỏ hơn 1. 
Cho a < b và c < d, chứng tỏ a + c < b + d. 


Cho a, b, c, d là các số dương thoả mãn a < b, c < d, chứng tỏ ac < bd. 


._ Chứng tô rằng với a và b là các số bất kì thì : 


2,12 
a) a2 + bỂ — 2ab > 0; b) #— TT” >ab. 
Cho a và b là các số dương, chứng tỏ : 
St 
a 


a) Với số a bất kì, chứng tỏ  a(a+ 2) <(a+ lV 


b) Chứng minh rằng : Trong ba số nguyên liên tiếp thì bình phương số đứng 
giữa lớn hơn tích hai số còn lại. 


Bài tập bổ sung 

2.1. Cho ba số a, b và k mà a > b. Nếu ak < bk thì số k là 
(A) Số dương ; (B) Số0; 
(C) Số âm; (D) Số bất kì. 


Khoanh tròn vào chữ cái trước khẳng định đúng. 


2.2. Cho hai số a và b mà -7a < —7b. 


Khoanh tròn vào chữ cái trước khẳng định đúng trong các khẳng định sau : 


353 


(A)a-7<b-7; (B)a>b; 
(ŒOa<b; (D) a<b. 


2.3. Cho a là số bất kì, hãy đặt dấu "<, >, <, >" vào ô vuông cho đúng 


»)|a|L] 9: b =jal L] 9: 
e|Jal+3[ ] 0; đ —[a|l=2L ] 9. 


2.4. Đặt dấu "<, >" vào ô vuông cho đúng 


a)~3[ ]-2: (-3''L]C-2Ÿ. 
b)-2[_]1: 3/112. 
c)2[]3: TÍN ki 
d)~-2[L]3,5; - (-2[1@.5. 


2.5. a) Cho x > 0, chứng tỏ 


|| 
KH 
xra22 


b) Từ kết quả câu a), nếu x < 0 sẽ có kết quả nào 2 


§3. Bất phương trình một ẩn 


31. 


32. 


33 


v 


34. 


34 


Kiểm tra xem các giá trị sau của x có là nghiệm của bất phương trình 
x7—2x <3x hay không : 

a)X=2; b)x=l; c)x=-3; d)x=4. 

Biển điễn tập nghiệm của bất phương trình sau trên trục số : 

a)x>5; b)x<-—3; c)x>4; d)x<-—-6. 

Cho tập A = {—10, —9, —8, -7, —6, —5, —4,..., 8, 9, 10}, Hãy cho biết giá trị 
nào của x trong tập À sẽ là nghiệm của bất phương trình : 

a) lx| <3; b) lx| >8; €©) |x| <4; đ) |x| >7. 

Hãy đưa ra hai số nguyên là nghiệm của bất phương trình sau : 


äa) —4x + 5 > IŨ; b) 2x + 100 < 90. 


35. Viết thành bất phương trình và chỉ ra một nghiệm của nó từ các mệnh đề sau : 
a) Tổng của một số nào đó và 5 lớn hơn 7. 
b) Hiệu của 9 và một số nào đó nhỏ hơn —12. 

36. Viết thành bất phương trình và chỉ ra hai nghiệm của nó từ các mệnh đề sau : 
a) Tổng của 2 lần số nào đó và 3 lớn hơn 12. 


b) Hiệu của 5 và 3 lần số nào đó nhỏ hơn I0. 
37. Với tập hợp À như trong bài tập 33, hãy cho biết số nào trong A là nghiệm 


của bất phương trình : 
a)lx—2l<3; b) |x — 3| > 5. 
48. Hãy đưa ra ba nghiệm của bất phương trình : 
a)5>x; b)—-4<x. 
39, Viết tập nghiệm của bất phương trình sau bằng kí hiệu tập hợp và biểu diễn 
tập nghiệm đó trên trục số : 
A)2>x; b) -3<x. 


Bài tập bổ sung 

3.1. Khoanh vào chữ cái trước khẳng định đúng. 
Giá trị x = —3 là nghiệm của bất phương trình 
(A)x?—1>8; (B)x”—1>8; 
(CO x”-1<8; (D) x2—1<6. 


3.2. Khoanh vào chữ cái trước hình đúng. 
Hình biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình x < 2 là : 


——— “+: .-.H~- 
(A) ; 
HHHHHHH+ÐHH(—~> 
®) H 
————— }fttH+HHHHrHHHH= 
() b 
lậ)) HHTHHERHE————> 
2 


35 


3.3. Lập bất phương trình cho bài toán sau : 


Một ngân hàng đang thực hiện tỉ lệ lãi gửi tiết kiệm hàng tháng là 0,8%. Hỏi 
rằng, muốn có số tiền lãi hàng tháng ít nhất là 2 triệu đồng thì số tiền phải gửi 
tiết kiệm ít nhất là bao nhiêu tiền 2 


§4. Bất phương trình bậc nhất một ẩn 


40. 


41. 


42. 


43. 


45. 


36 


Áp dụng quy tắc chuyển vế, giải các bất phương trình sau : 


a)x—-2>4; b)x+5<7?; 
©)X-4<-—8; d)x+3>~-6, 
Áp dụng quy tắc chuyển vế, giải các bất phương trình sau : 
a) 3x < 2x + 5 ; b)2x+1<x+4; 
€) -2x >—3x +3; đ) — 4x —- 2>— 5x +6. 
Áp đụng quy tắc nhân, giải các bất phương trình sau : 
g) XS:  . 
2 3 
`. W< xð 
3 ) 
Áp dụng quy tắc nhân, giải các bất phương trình sau : 
a) 3x< 18; b)—2x >_— Ố; c)0,2x>§; đ) —0,3x < 12. 
._ Giải thích sự tương đương : 


a)2x<3<>3x<4,5 ; 
b)x-5<1l2©x+5<22; 
€)—-3x< 9 <> 6x >—18. 
Cho hình vẽ sau (h.})- 


....... 
8 


Hình 
Bạn An cho rằng, hình vẽ đó biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình 
2x < 16, còn bạn Bình lại khẳng định hình vẽ đó biểu điễn tập nghiệm của bất 
phương trình x + 2 < 10. 
Theo em bạn nào đứng ? 


.„_ Giải các bất phương trình và biểu điễn tập nghiệm của chúng trên trục số : 


a)2x-4<0; b)3x+0>0; 
c)-x+3<0; đ) -3x + 12 >0. 
47. Giải các bất phương trình : 
a)3x+2>8; b)4x-5<7; 
©)-2x+1<7; đ) 13_— 3x >-—2. 
4§, Giải các bất phương trình : 
Ñ ke ¿À Xã # vuäy 
2 3 
San : t6 e4 
5 5 5 
49. Giải các bất phương trình : 
a) 7x — 2,2< 0,6; b) 1,5 >2,3 — 4x. 
5U. Viết bất phương trình bậc nhất một ẩn có tập nghiệm biểu điễn bởi hình vẽ 


51. 


%2, 


33. 


sau (h.2) 


a) TT 
4 
SH Tmmm=—=—a.,......Ge 
5 
Hình 2 
Giải các bất phương trình : 
m b 2 <3; 
S Tủ: Hộ Si 
3 | 5 
Giải các bất phương trình : 
a) (xS— 1)”< x( +3); b) (x— 2)(x + 2) > x(x — 4); 
c€)2x+3<6—(3 ~ 4x); đ) -2 — 7x > (3 + 2x) — (5 - 6x). 
Với các giá trị nào của x thì : 
. „ 3—2# : 5x-2 
a) Giá trỊ phân thức lớn hơn giá trị phân thức t 
b) Giá tị phân thức * —. nhô hơn giá trị phân thức “E2 ¿ 


57 


84, 


SS. 


S6. 


57. 


60. 


61. 


62 


+ 


ø3. 


5g. 


Hãy cho biết số nào trong các số : 


4 


„Ít 


` : là nghiệm của bất phương trình 


5—3x<(4+2x)— I. 


Hai quy tác biến đổi tương đương của bất phương trình cũng giống như hai 


quy tắc biến đổi tương đương của phương trình. Điều đó có đúng không 2 
Cho bất phương trình ẩnx:  2x+ 1> 2(x + l). 
a) Chứng tỏ các giá trị —5 ; 0 ; —8 đều không phải là nghiệm của nó. 
b) Bất phương trình này có thể nhận giá trị nào của x là nghiệm ? 
Bất phương trình ẩn x : 
5+5x<5(x+2) 
có thể nhận những giá trị nào của ẩn x là nghiệm ? 


- So sánh số a với số b nếu 


A)x<5©(a—-b)x < 5(a_— b); 
b)x>2© (a— b)x < 2(a — b). 


._ Tìm số nguyên x lớn nhất thoả mãn mỗi bất phương trình sau : 


a)5,2+0,3x<— 0,5; b) 12—(2,1—0/2x) < 44. 
Tìm số nguyên x bé nhất thoả mãn mỗi bất phương trình sau : 
a)0,2x+3,/2> L5; B) 4,2 —- 3 —-0,4x) >0,1x +0,5. 


Với giá trị nào của m thì phương trình ẩn x : 

a) x — 3 = 2m + 4 có nghiệm dương 2? 

b) 2x - 5 =m + § có nghiệm âm ? 

Giải các bất phương trình : 

a) (x+2)”< 2xŒ +2) +4; 

b) (x + 2)(x + 4) > (x — 2)(x + 8) + 26, 

Giải các bất phương trình : 

IT2X- 1-5x x-I x+I 


S0 22 vẻ b) ca 
8 4 


+8. 


a) 


.. Tìm các số tự nhiên n thoả mãn mỗi bất phương trình sau : 


a) 3(5 — 4n) + (27 + 2n) >0; b)(n+ 2) ~ (n— 3)(n + 3) < 40. 


Bài tập bổ sung 

4.1. Khoanh tròn vào chữ cái trước khẳng định đúng. 
Bất phương trình x — 2 < I tương đương với bất phương trình sau : 
(A)x>3; (B)x<3; 
(x—-1>2; (Dx-1<2. 

4.2. Khoanh tròn vào chữ cái trước hình đúng. 


Bất phương trình bậc nhất 2x — I > 1 có tập nghiệm biểu diễn bởi hình vế sau : 


(A) ———}HLHLHLHLHH+HHHHHH+HHHH= 
1 ` 
H++++—————————>~> 
lệ») ì 
———}HHHHHHHHHHHHHHHHH= 
(@ , 
(D) HHÍ————nỪ 


4.3. Với giá trị nào của m thì phương trình ẩn x : 
a) x — 2= 3m + 4 có nghiệm lớn hơn 3. 
b) 3— 2x =m— 5 có nghiệm nhỏ hơn —2. 
4.4. Chứng minh hai bất phương trình sau không tương đương 


a)2x+I>3và|x|>1. 


b) 3x — 9 < 0 và x” <9. 


§5. Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối 
6S. Giải các phương trình : 


a) |0,5x| = 3— 2x ; b) ~2xÌ = 3x +4 ; 

c) |5x|[ = x— 12 ; d) |_2,5x| = 5 + l,5x. 
66. Giải các phương trình : 

a) |9 +xÌ = 2x ; b)Ìx—1l=3x+2 ; 

e)Ì|x+6]=2x+9 ; đ) 7— x| = 5x +1. 


59 


67. Giải các phương trình : 


a) |5xÌ—3x—2=0; b) x— 5x + |-2x| - 3 = 0 ; 

c) |3 - xÌ+ x2 -(4+x)x =0; đ)(x— 1+ Ìx + 21|— x” — 13 = 0. 
6§. Giải các phương trình : 

a) lx— 5l=3 ; b)Ìx+6| =1; 

e)|2x—5l=4; đ) |3 — 7x| = 2. 
69. Giải các phương trình : 

a) Í3x — 2| = 2x ; b) 4 + 2xÌ = -4x; 

c) Ì2x -3Ì = —x + 21 ; 'đ) |3x — 1= x— 2. 


70. Với các giá trị nào của x thì : 
a) Ï2x — 3| =2x— 3 ; b) |5x - 4l =4 ~— 5x. 
Bài tập bổ sung 
5,1. Khoanh tròn vào chữ cái trước khẳng định đúng. 
Bỏ dấu giá trị tuyệt đối của biểu thức | —5x | ta được biểu thức : 
(A) -5x với x > 0 và 5x với x < 0; 
(B) —5x với x > 0 và 5x với x < 0; 
(C) 5x với x > Ö và —5x với x <0; 
(D) —-5x với x < 0 và 5x với x > 0. 
5.2. Khoanh tròn vào chữ cái trước khẳng định đúng. 
Bỏ đấu giá trị tuyệt đối của biểu thức | x — 2 | ta được biểu thức : 
(A)x —- 2 với x > 2 và 2 — x VỚI x < 2 ; 
(B) x— 2 với x > 2 và 2 ~ x với x < 2 ; 
(GŒ.x- 2 với x >0 và 2 - x với X < 0; 
(D) x- 2 với x 3 0 và 2 - x với x < 0. 
5.3. Tìm x sao cho 
|2x—4|=6. 


Ôn tập chương IV 


71, 


72. 


73. 


74. 


7Ã. 


76. 


77 


78. 


79, 


80. 


Cho các bất đẳng thức 
a>b;a<b;c>0;c<0;a+c<b+c;a+c>b+c;ac<bc; ac >bc. 


Hãy đặt các bất đảng thức thích hợp vào chỗ trống (...) trong câu sau : 


Cho a > b, chứng tỏ 


a) 3a+5 >3b+2; b) 2 - 4a < 3 - 4b. 

a) Chứng tỏ 2,99 là nghiệm của bất phương trình 3 > x. Hãy kể ra ba số lớn 
hơn 2,99 mà cũng là nghiệm của bất phương trình đó. 

b) Chứng tỏ 4,01 là nghiệm của bất phương trình 4 < x. Hãy kể ra ba số nhỏ 
hơn 4,01 mà cũng là nghiệm của bất phương trình đó. 

Giải các bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm của chúng trên trục số : 


a) 2(3x— 1)— 2x< 2X + l; b) 4x — § > 3(3x — 2) + 4 — 2X. 
Giải các bất phương trình 
8)2x+14< ST ; nguy 


Một người đi bộ một quãng đường dài 18km trong khoảng thời gian không 
nhiêu hơn 4 giờ. Lúc đầu người đó đi với vận tốc 5km/h, về sau đi với vận tốc 
4km/h. Xác định độ đài đoạn đường mà người đó đã đi với vận tốc 5km/h. 
Giải các phương trình 


a) |2x| = 3x - 2 ; b) |—3,5x| = 1,5x + 5 ; 


€) Ìx + 15[ =3x—1; đ) |2 -xÌ =0.5x - 4. 


Chứng tỏ rằng, trong một tam giác thì độ dài một cạnh luôn nhỏ hơn nửa 
chu vi. 


Với số m và số n bất kì, chứng tö rằng 


a) (m + 1)” > 4m ; b) m +n” +2>2(m +n). 
Cho a > 0 và b > 0, chứng tỏ rằng 


a+b[ +2 ]>4 
a b 


Ố1 


8L. Chứng tỏ diện tích hình vuông cạnh 10m không nhỏ hơn diện tích hình chữ 
nhật có cùng chu vị, 


§2. Giải các bất phương trình : 
a) 3(x — 2)(x + 2) < 3x” + x; b) (+ 4)(5x — 1) > 5x” + lốx +2. 

83. Giải các bất phương trình : 

5x”-3x 3x+1 x(2x+l) 3 

—— 
5 4 2 D) 

5x-20 2x+x  x(-3x) 5x 
5 %7 

_84. Với giá trị nào của x thì : 

2x—3 # ¬ 2) 


a) 


b) 


a) Giá trị biểu thức không lớn hơn giá trị biểu thức 


En_ 


§.Giácbt Biên nẻo 2 1y t5 


không nhỏ hơn giá trị biểu thức 


12 
5x+3 12_-5x 
+ ? 
6 9 
&5. Tìm x sao cho 
a)—x” <0; b) (x— 1)x <0. 
86. Tìm x sao cho : 
a)x” >0; b) (x — 2)(x — 5) > 0. 
87. Với giá trị nào của x thì : 
g SE v02 bị 5 2<02 
§8. Chứng tỏ các phương trình sau vô nghiệm : 
a) |2x + 3Ì = 2x +2 ; b) |5x — 3| = 5x - 5. 
Bài tập bổ sung 
TV.1. Tìm x sao cho 
2x —1 2x_—] 
2 ca >L. b) PeR, 0 Tai 


62 


LỜI GIẢI, CHỈ DẪN HOẶC ĐÁP SỐ 


§1. Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng 


1. 


a) Đúng ; b) Đúng ; 

€) Sai; đ) Đúng. 

a)—3 + I <—2, đúng ; b)7-(-15)<20, sai ; 

c) (—4).5 <—18, đúng ; đ) 8: (—3)> 7 : (—2), đúng. 
a) Dấu ">" hoặc đấu ">"; b) Dấu "<" hoặc đấu "<" ; 
©) Dấu "<” hoặc dấu ">" ; đ) Dấu ">" hoặc đấu ">”. 


a) Từ m < n có m + 2 < n +2 (cộng số 2 vào hai vế của bất đẳng thức m < n) ; 
b) Tương tự có m — 5 <n-— 5. 

a) Vì l <2, nên ! +m <2 +m (cộng số m vào hai vế của bất đẳng thức 1 < 2) ; 
b) Tương tự, nhưng xuất phát từ bất đẳng thức —2 < 3. 

a)a>a— 1 (xuất phát từ bất đẳng thức 0 > —1). 

b)a<a+2. 

a) m >n hoặc m > n, (n + 2 >n mà m =n + 2 nên m > n). 

Khi có m > n, ta cũng có m > n. 

b)m > n hoặc m < n. 

c) m < n hoặc m < n. 

a) Từ m > n, cộng số —n vào hai vế của bất đẳng thức m > n sẽ có m — n > 0. 
b) Cộng số n vào hai vế của bất đẳng thức m — n > 0 sẽ được m > n. 

Từ a + 2 > 5, cộng số —2 vào hai vế, sẽ có a > 3. 


Điều ngược lại là : Nếu có a > 3 thì a + 2 > 5. Điều này cũng đúng. 


Bải tập bổ sung 


1,1. Chọn (D). 
1.2. Chọn (C). 


63 


§2. 


10. 


11. 


12. 


13. 


14. 


15. 


1ó, 


17. 


Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân 


a) Dấu “>" hoặc dấn ">”" ; b) Dấu "<" hoặc dấu "<” ; 
c) Dấn "<” hoặc đấu ">" ; đ) Dấu ">" hoặc dấu '>", 
a) Từ m < n, có 5m < ấn (nhân số 5 vào hai vế của bất đẳng thức m < n). 
b) Từ m < n, có —3m > -3n. 
a) Số b dương ; b) Số b âm ; 
c) Số b âm hoặc bằng 0 ; đ) Số b dương hoặc bằng O. 
a) Dấu “<" (do nhân số R vào hai vế). 
b) Dấu “>". 
a) Từ m >n có m +3 >n +3. (@) 
Từ 3 > lcón+3>n+1. (2) 


Theo tính chất bắc cầu, từ (1) và (2) suy ra 
m+3>n+l. 
b) Lần lượt chứng tỏ 
3m > 3n ; 3m + 2 > 3n +2 ; 3n + 2 > 3n +0. 
Sau đó áp dụng tính chất bác cầu để có : 
3m + 2 >3n. 


a) Từ m < n, nhân cả hai vế của bất đẳng thức với số 2, rồi cộng vào hai vế 


của bất đẳng thức tìm được với số 1. 


b) Cộng số —2 vào hai vế của bất đẳng thức m < n rồi nhân vào hai vế của bất 


đẳng thức tìm được với số 4. 


c) Nhân cả hai vế của bất đẳng thức m < n với - 6 rồi cộng vào hai vế của bất 


đẳng thức vừa tìm được với 3. 


a) Từ m < n, có 4m < 4n (nhân cả hai vế của bất đẳng thức với số 4). Sau đó 


làm tương tự bài 14. 


b) Nhân cả hai vế của bất đẳng thức m < n với số —5, rồi làm tương tự bài 14. 


a) Do a >0, b > 0 nên từ a < b có : 
a?<ab (nhân số dương a vào hai vế của bất đẳng thức a < b) ; 
ab < bỂ (nhân số dương b vào hai vế của bất đẳng thức a < b). 


18. 


19. 


20. 


21. 


22. 


23. 


b) Từ câu a) theo tính chất bắc cầu suy ra a” < bẺ. 
Sau đó, từ a?<bŸ thực hiện tương tự, suy ra a”<bŸ, 
Các bất đẳng thức đều xảy ra. 


b) Từ a > 5, có a + 4 > 9, áp dụng tiếp tính chất bắc cần (sử dụng bất đẳng 
thức 9 > 8). 


d) Tương tự câu b). 

8) Dấu ">" (xét hai trường hợp a = Ô và a # 0) ; 

b) Dấu "<" (dùng kết quá câu a và tính chất thứ tự) ; 
c) Dấu ">"; 

d) Dấu "<". 

ä) Dấu "<" (xét xem m ~ n là âm hay đương) ;_ 

b) Dấu “<” (xét xem a — b là âm hay dương). 


Từ 2a > 8, nhân cả hai vế của bất đẳng thức với số : , CỔ a > 4. 
Điều ngược lại là : từ a > 4, có 2a > 8. Điều này cũng đúng. 


a) Từ m > 0, nhân cả hai vế của bất đẳng thức với số _ thì được bất đăng 
m 
„ 
thức — > 0. 
m 


b) Từ m < 0, có mỸ > 0 suy ra —> > 0, 
m 


Nhân cả hai vế của bất đẳng thức m < 0 với số — _ thì được bất đẳng thức 
§ m 


nà <0. 

m 

Doa>0,b >0 nên ab > 0. 

(Có thể giải thích theo hai cách : 

Cách ï : Tích của hai số đương là số dương. 


Cách 2 : Từ a > 0, nhân cả hai vế của bất đẳng thức a > ÔÖ với số b dương sẽ 
được ab > 0.b, tức là có ab > 0Ö). 


5. VBT Toán 8/2 65 


24. 


25. 


ó6 


Số ab > 0, nên s > 0. Từ a > b, nhân cả hai vế của bất đẳng thức với số = 
: ai ai 

ý ‡ „ 1 1 

có bất đẳng thức — < —. 
a b 

a) Dấu "<" ; 
b) Dấu ">" 
(Có thể giải thích theo hai cách : 
Cách ! : Tính giá trị vế trái được 1,69. Vậy 1,69 > L3. 
Cách 2 : Từ 1,3 > I, nhân cả hai vế của bất đẳng thức với số 1,3 sẽ được 
(1,3)” > 1,3). 
a) Nếu m > I thì m” > m (nhân số đương m vào hai vế của bất đẳng thức m > 1). 
b) Nếu m dương nhưng m < l thì m”<m. 


Chứng tỏ a + c < b + c và b + c < b + d sau đó sử dụng tính chất bắc cầu để 
suy ra kết quả. 


Tương tự bài 26 nhưng với phép nhân. 


._a) Từ kết quả (a — b)ˆ > 0, khai triển vế trái. 


b) Từ bất đẳng thức ở câu a) : a? + bŸ — 2ab > 0, thực hiện cộng 2ab vào hai 
vế rồi nhân cả hai vế của bất đẳng thức với số ; 


Từ kết quả của câu b) ta có thể chứng minh bất đẳng thức Cô-si ở mục "Có 
thể em chưa biết" trong sách giáo khoa như sau : 


« Với x>0, y>0, ta có xÍx.vjy = \j*xy () 
(Chỉ cân chứng tỏ (vx-jy)” = (jxy)”). 
*® Với x>0, y >0, ta đật a = Jx,b= 4y. 


2 2 
Từ bất đẳng thức ^ _ >ab ta có “TỶ > vx „ly, (2) 


+ Từ (1) và (2) suy ra: ^ 2 T> x|xy . (Đây chính là bất đẳng thức Cô-sỉ cho 
hai số không âm x và y). 


29. Do a dương và b đương nên tích ab dương. Từ bất đẳng thức ở câu a) bài 28 : 
a? + b — 2ab > 0, thực hiện cộng cả hai vế của bất đẳng thức với 2ab. Sau 
đó chia cả hai vế của bất đẳng thức cho tích ab sẽ suy ra kết quả. 

30. a) Khai triển mỗi vế có: aˆ+2a<a"+2a+ I. 

Vậy từ 0< 1, cộng vào hai vế của bất đẳng thức với a” + 2a sẽ được kết quả. 
b) Có thể kí hiệu ba số nguyên liên tiếp là a, a + 1, a + 2 và dùng kết quả 
câu a). 


Bài tập bổ sung 
2.1. Chọn (C). 
2.2. Chọn (B). 
2.3. a) Dấu ">" (xét khi a = 0 và a #0). 
b) Dấu "<”. 
c) Dấu ">". 
—~ Nếu a =0, ta có | a | = 0. 
Khi đó | a | + 3 = 3. 
— Nếu a z0, ta có | a | >0, suy ra | a |+ 3 > 3. () 
Với 3 và Ö, ta có 3 > Ö. (2) 
Từ (1) và (2), theo tính chất bắc cầu, ta có | a | + 3 > 0. 
Kết luận : | a |+ 3 > 0 với a bất kì. 


đ) Dấu "<", 

2.4.4) —3<—2; (3) > (_—2. 
b)-2< 1; (2) > l. 
c)2<3; pc 
đ)~2<2,5; (-2)”< 2,53. 


2.5. a) Nếu có x++~2>0 thì suy ra x+ 2 >2 


: 1 
niên ta sẽ chứng tö x + — — 2 > Ö. 
X 


67 


xỞ+1-2x _(@x-U 


: l| 
Ta có, x+—_—-2= 
X X X 


Vì (x1 >0 với x bất kì và x > 0 nên “=— 


Vậy x+1~2>0, nghĩa là x + C >2. 
X 

b) Nếu x < 0, ta đặt a = —x thì a > Ö. 

Từ kết quả câu a), ta có a ta> 2. 
Thay a =—x, ta CÓ : 

. >2. 
—X 
Nhân hai vế cúa (1) với số —1, ta có 


XU S00: 
X 


Vậy, với x -< Ö thì xi <-2, 


§3. Bất phương trình một ẩn 


3L. 


32. 


68 


a) x = 2 là nghiệm. 

b) x = l là nghiệm. 

c) x =—3 không phải là nghiệm. 
đ) x =4 là nghiệm. 

(h. 3) 


1? 


>0, 


Œ) 


33. 


34. 


35. 


36. 


37. 


39 


« 


a) Các số: —2;—1;0; 1 và 2. 

b) Các số : — I0 ; —9; 9 và 10. 

c) Các số:—4;—3;—2;—1;0;1;2;3và4. 

đ) Các số : - 10;—9;—8;—7;7;:8;9 và I0. 

a) Số ~2 và số —3 chẳng hạn (kiểm tra được từng số đều là nghiệm). 
b) Số - 6 và — § chẳng hạn. 

a)x+5 >7. Có thể chọn số 3 là nghiệm. 

b) 9— x <—12. Có thể chọn số 22 là nghiệm. 

A) 2x + 3 > 12, có thể chọn hai nghiệm là x = 5 và x = 6 ; 
b) 5 — 3x < 10, có thể chọn hai nghiệm là x = 0 và x = -I. 
a) Các số 5 ; 4; 3; 2; 1;0; —1 là nghiệm. 


- b) Các số 10;9,—3:—4;—5;—6;—7;—8;—9; — 10 là nghiệm. 
._a) Có thể chọn 4 ; 4,2 và 0 (chỉ cần chọn ba số bất kì nhỏ hơn số 5 là được). 


b) Có thể chọn —3 ; —2 ; 0. 
a){x|x<2)(h.4). 


b) |x|x> 3} (h. 5). 


Bài tập bổ sung 


3.1, Chọn (A). 
3.2. Chọn (C). 
3.3. Gọi x (tính bằng triệu đồng) là số tiền gửi vào ngân hàng, ta có bất phương 


trình 


x.0,8% > 2. 


69 


§4. Bất phương trình bậc nhất một ẩn 


40. a) Giải - 
Ta có : x-2>4 
=: x>4+2 
= x»>6. 


Vậy tập nghiệm của bất phương trình là : 
{x| x>6} 

hay nghiệm của bất phương trình là x > 6. 

b){x| x<2}. 

c){x| x<-4Ị. 

đ){x| x>—9}. 
41. a) Giải : 

3x<2x+5 
©  3x⁄x-2x <§ 
= x <§. 
Vậy tập nghiệm của bất phương trình là 
{x| x<5] 

hay nghiệm của bất phương trình là x < 5. 

b)[x| x<3]. 

c){x| x>3}. 

đ)[x| x>8]. 
42. a) Giải - 
" >3 
= ¿x8 >3.2 

2 


© x>6. 
Vậy tập nghiệm của bất phương trình là 
{x|[x>6] 
hay nghiệm của bất phương trình là: x >6. 


70 


43. 


45 


47. 


b) {x| x>6}. 

c©){x| x>-6}. 

đ){x| x<-I0}. 

Nghiệm của các bất phương trình là 

a)x<Ó6; b)x<3; c)x> 40 ; 


...A) Nhân hai vế của bất phương trình 2x < 3 với số 1,5. 


b) Cộng hai vế của bất phương trình x — 5 < 12 với số 10. 


c) Nhân hai vế của bất phương trình — 3x < 9 với số — 2 (và đổi chiều). 
Hình vẽ đã cho biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình x < 8 hoặc bất 


phương trình tương đương với nó. 
Cả hai bạn đều trả lời đúng vì 
2x < l6<>x<8. Vậy có thể nói ý của An đúng. 
X+2<10x<8. Vậy có thể nói ý của Bình cũng đúng. 
a) Giải : 
2x-4<0 

=. 2x<4 

= x<2. 
Vậy nghiệm của bất phương trình là x < 2. 
Ta biểu điễn được tập nghiệm như sau (h. 6) : 


—————— M((HNNMMR- 


2 
Hình 6 


b) Nghiệm của bất phương trình là x > —3. 
c) Nghiệm của bất phương trình là x > 3. 
đ) Nghiệm của bất phương trình là x < 4. 


Các câu b), c), đ) bạn đọc tự biểu diễn nghiệm trên trục số, 


Nghiệm của các bất phương trình là 


a)x>2¡' b)x<4; cìx>~—3; 


đ) x >— 40. 


d)x<§. 


7] 


49. 


s0. 


S1. 


3. 


3. 


34. 


5ã, 


56. 


72 


.- Nghiệm của các bất phương trình là 


a)x<-6; b)x>_—3; : 9x» ai Đx> 


a) Nên đưa về bất phương trình có hệ số nguyên (nhân hai vế của bất phương 
trình với 10) 
70x - 22 < 6. 
Giải ra có nghiệm của bất phương trình là x < 0,4. 
b) Nghiệm của bất phương trình là x > 0,2. 


a) Nên tìm theo các bước : 

— Từ hình vẽ ta có bất phương trình x > 4. 

— Ta chọn bất phương trình bậc nhất tương đương với bất phương trình x > 4. 
~ Vậy có thể chọn x - 4 > 0 hay 2x — § > 0 hay tương tự. 

b) x — 5 < 0. 

Nghiệm của các bất phương trình là : 

a)xX>3; b)x<2,5; c)X<-5Š,5; đ)x>0,25. 
Nghiệm của các bất phương trình là : 

a)x>0,2; b)x>1; c)x>0; đ)x<0. 
Với các giá trị của x thoả mãn : 


a)x<0.75; b)x>-—I. 


Ta có 5~=3x<(4+20~1@©x»E. 


Vậy chỉ có số ẵ là nghiệm. 


Có thể nói quy tắc chuyển vế phương trình, được chuyển tương tự thành quy 
tắc chuyển vế của bất phương trình. Nhưng quy tắc nhân hai vế của phương 
trình với cùng một số khác 0 thì không thể chuyển tương tự thành quy tắc 
nhân hai vế của bất phương trình với cùng một số khác 0. Đối với bất phương 
trình khi nhân ra phải phân biệt là nhân với số âm hay với số dương. 

Viết lại vế phải, ta có bất phương trình 2x + l > 2x + 2. 


Ta thấy ở bất phương trình đó, khi thay bất kì giá trị nào của x vào bất phương 
trình ta được bất đẳng thức có vế trái luôn nhỏ hơn vế phải I đơn vị. Vậy bất 
phương trình vô nghiệm. 


S1. 


38 


° 


59. 


60. 


61. 


Viết lại vế phải, ta được bất phương trình : 5 + 5x < 5x + 10. 
Có thể thấy, khi thay giá trị bất kì của ẩn vào bất phương trình này ta được bất 
đảng thức có vế trái luôn nhỏ hơn vế phải (nhỏ hơn 5 đơn vị). Vậy bất phương 
trình nhận bất kì giá trị nào của ẩn x làm nghiệm. Nói cách khác, tập nghiệm 
của bất phương trình đó là tập số thực. 
Ta biết giữa hai số a và b có thể có ba khả năng : 
*a>b<©a-b>0 
*a<b<€©a-b<0 
*a=b<>a-b=0, 
a) Theo giả thiết : 
Xx<5 ©(a—b).x < 5.(a — b). 
Vì bất phương trình x < 5 và bất phương trình (a — b).x < 5.(a — b) cùng chiều 
niên a — b > Ö hay a > b. 
Vậy a>b, 
b) Tương tự : Vì bất phương trình x < 5 và bất phương trình (a — b).x > 5.(a — b) 
ngược chiều nên a — b < 0 hay a < b. 
a)5,2+0,3x <— 0,5 >x<¬~19. 
Vậy số nguyên lớn nhất cần tìm là —20. 
b) Số 26. 
a) 0,2x + 3,2 > I,5 x>-8,5. 
Vậy số nguyên bé nhất cần tìm là —8. 
b) Số -2. 
a) Giải : 
Tacó: x-3=2m+4 
«© x =2m+?7. 
Do đó phương trình có nghiệm dương khi 
2m +7 >0. 
Vì 2m + 7 >0 © 2m > —7 © m > —3,5 nên phương trình có nghiệm x dương 
khi m >-—3.5. 
b) Có nghiệm âm khi m < —13. 


73 


@. 


a) Đưa về x” > 0. Vậy tập nghiệm là {x | x # 0]. 
b) Đưa về 0 > 2. Bất phương trình vô nghiệm. 


. A4)x< l5; b)x<-— 115. 
. 8) Đưa về n < 4,2. Vậy số tự nhiên n phải ầm là 0; 1 ; 2 ; 3 và 4. 


b) Số tự nhiên là 0; 1; 2; 3; 4; 5 và 6. 


Bài tập bổ sung 


4.1. 


Chọn (D). 


4.2. Chọn (Bì. : 


4.3. 


4.4, 


6. 


74 


a)x— 2= 3m + 4 <> x = 3m + 6, 

Phương trình x — 2 = 3m + 4 có nghiệm lớn hơn 3 khi và chỉ khi 3m + 6 > 3. 
Giải 3m + 6 > 3 có m > —I. 

Vậy, với m > —1 thì phương trình ần x là x - 2 = 3m + 4 có nghiệm lớn hơn 3. 
b) Với m > 12 thì phương trình ẩn x là 3 — 2x = m — 5 có nghiệm nhỏ hơn -2. 
a) Giải bất phương trình 2x + 1 > 3 ta àm được tập nghiệm là x > l. 

Ta kiểm tra được x = —2 là nghiệm của bất phương trình | x |> 1 nhưng 
không là nghiệm của 2x + [ > 3 (không thuộc tập nghiệm x > 1). 

Vậy hai bất phương trình 2x + 1 > 3 và | x | > I không tương đương. 

b) Kiểm tra được giá trị x = —4 là nghiệm của 3x — 9 < 0 nhưng không là 
nghiệm của x?<9. 


. Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối 


.„ 4)X= 1,2; b)x=-0,8; 
c) Vô nghiệm ; đ)x=5;x=-1,25. 
a)x=09; b)x=-0,25; c)x=-3; đ)x =1. 
a) Cách !. Đưa về |5x| = 3x + 2. 


Khi đó ta xét hai trường hợp : 
* Khi 5x > 0 hay x > Ö, ta giải phương trình 
5x=3x+2. 


68. 


69. 


* Khi 5x < 0 hay x < 0, ta giải phương trình 
~5x=3x+2. 


Giải từng phương trình và tổng hợp kết quả ta có tập nghiệm là { 1 ; — 0,25}. 


Cách 2. Xét hai trường hợp : 
® Khi 5x > 0, hay x >0, giải phương trình 5x — 3x — 2 = 0. 
® Khi 5x <0, hay x < 0, giải phương trình —5x — 3x — 2 = 0. 
Từ đó cũng có được kết quả như cách l. 
b) Đưa về |—2x| = 4x + 3. Nghiệm là x = - 0,5. 
c) Đưa về |3 — x| = 4x. Nghiệm là x = 0,6. 
đ) Đưa về |x + 21| = 2x + 12. Nghiệm là x = 9. 
Aa)x=2,.xe=8; 
b)x=-5,x=-—7. 
c) Cách ï (đã có ở lớp 7) 
Đưa vẻ giải hai phương trình 
2x-5=4 
2x_-5=-4. 
Cách 2 (phát triển cách giải ở sách giáo khoa) 
Đưa về giải hai phương trình : 
*®2x_-5=4 (hi x > Š), 


®-(2x—-5)=4 (hi x< Š). 
ĐS:x=4.5;x=0,5. 


d)X=~;X= S8 
7 7 
a) Phát triển cách giải ở sách giáo khoa, ta đưa về giải hai phương trình 


-3x-2=2x Ghíx> 2), 
ñ 2 
*®2—3x=2x QUA D 


ĐS:x=2 và S. 


2 
b)x=—£. 
)x _ 


c)x=§;x=-l8§; d) Vô nghiệm. 
70. Theo định nghĩa giá trị tuyệt đối, ta có : 
anếu a >0 
BÚP bà nếu a < 0. 
a) Cách ï. Xét phương trình |2x — 3| = 2x — 3, ta thấy nghiệm chỉ là các số x 
saocho 2x—3>0<©x>1,5. 
Vậy tập nghiệm của phương trình là {x| x> 1,5}. 
Cách 2. Đưa về giải hai phương trình : 
®2x—3. =2x— 3 với điều kiện 2x — 3 > 0 hay x > 1,5, (1U) 
® —2x+3=2x- 3 với điều kiện 2x — 3 < Ö hay x < l,5. (2) 
Phương trình (1) nhận mọi giá trị của x làm nghiệm. Ta chỉ lấy các nghiệm 
thoả mãn điều kiện x > 1,5 nên tập nghiệm của nó là {x | x > 1,5}. 


Phương trình (2) có nghiệm là x = 1,5, nghiệm này không thoả mãn điều kiện 
x< 1,5, ta loại. 


Tổng hợp nghiệm của cả hai phương trình trên, ta có nghiệm của phương trình 
ban đầu là {x| x> 1,5}. 


b) Tập nghiệm của phương trình là {xị| x < 0,8). 


Bài tập bổ sung 
5.1. Chọn (Ð). 
S.2. Chọn (B). 
5.3. Cách 1 : Ta đưa về giải hai phương trình 
2x-4=6 và  2x-4=-6. 
Kết quả : Tìm được x = 5 và x =—]. 
Cách 2 - Ta có 
|2x—4|= 2x - 4 khi 2x—-4>0 
và |2x—4|= -(2x - 4) khi 2x - 4<0. 


76 


Ta có 2x - 4> 6 2x >4 €©x>2 
và2x—-4<0©©>2x<4«>x<2. 
Vậy, ta đưa về bài toán tìm x sao cho 
2x-4=6khi x>2 
và (2x - 4) =6 khi x <0. 
Do 2x — 4= 6 © x = 5 mà 5 thoả mãn x > 2 nên chọn nghiệm x = 5. 
Đo -(x— 4) =6 <©-2x+4=6 
©-~2x=2€©x=-—l. 
Ta thấy x = —l thoả mãn x < 2 nên chọn nghiệm x = —]. 
Vậy tìm được x = 5 và x = —] thì có 
|2x—4|=6. 


Ôn tập chương IV 


* 


._ Ta có nhiều kết quả. 

Ví dụ : Sau khi chọn hai bất đẳng thức a < b và c < 0, có thể có hai cách chọn 
bất đẳng thức thứ ba như sau rà vẫn thích hợp : 

Nếu a < b và c < Ô thì ac > bc 

Nếu a < b và c < D thì a+ c <b+ c. 

- Thực hiện các so sánh 

a) 3a và 3b ; 3a + 5 và 3b + 5 ; 3b + 5 và 3b + 2 từ đó rút ra điền cần chứng minh. 
b) — 4a và — 4b ; — 4a + 2 và — 4b + 2 ; — 4b + 2 và — 4b + 3 từ đó rút ra điều cần 
chứng minh. 

„ 8) Có thể chọn 2,991 ; 2,992 và 2,993, 

b) Có thể chọn 4,009 ; 4,008 và 4,007. 

Nghiệm của các bất phương trình là 

Aa)x<1,5; b)x<-2. 

Nghiệm của các bất phương trình là 

A)X<-2; b) x >—I0,5. 


T7 


76. 


71. 


78. 


79. 


78 


Gọi độ dài đoạn đường mà người đó đã đi với vận tốc 5km/h là x (x > 0, tính 
theo km). Thế thì : 


— Thời gian đi quãng đường với vận tốc 5km/h là : s 
— Thời gian đi quãng đường với vận tốc 4km/h là : E, HD) 
x  l8—% 


— Thời gian đi hết quãng đường 18km là : s + PHDC: 


Vì thời gian đi hết quãng đường 18km không nhiều hơn 4 giờ nên ta có : 
số 18—x <4. 
5 4 
Giải ra ta có x > 10. 
Vậy đoạn đường đi với vận tốc 5km/h phải đài ít nhất 10km (và nhiều nhất 
là 18km). 


A)x=2; b)x=-—l;x=2,5; 
c)xe=8;, d) Võ nghiêm. 
Gọi độ đài ba cạnh tam giác là a ; b và c. Theo bài ra phải chứng minh : 


a<(a+b+c):2; 
b<(a+b+c):2; 
c<(a+b+c): 2. 


Xuất phát từ bắt đẳng thức a < b + c (tổng hai cạnh luôn lớn hơn cạnh còn lai), 
ta cộng số a vào hai vế của bất đẳng thức, sẽ có bất đẳng thức 2a < a + b + c. 
Từ đó, chia cả hai vế của bất đẳng thức mới nhận được cho 2 sẽ được kết quả. 
Tương tự, chứng minh được các bất đẳng thức còn lại. 


a) Xuất phát từ bất đẳng thức (m — 1)” > 0, cộng vào hai vế của bất đẳng thức 
số 4m. 


b) Xuất phát từ các bất đẳng thức (m - I)Ÿ >0 và (n— DĐ” >0. 
Viết lại (a+BI( + 2] > 4 ở đạng 2 + TẠP >4. 
a b ba 


Dùng kết. xả bài 29. 


§1. 


&3. 


§5. 


Gọi một cạnh hình chữ nhật là a (a > 0) thì cạnh kia sẽ là 20 — a. 
Theo bài ra phải chứng minh 
10.10 > a.(20 -— a). 


Xuất phát từ bất đẳng thức (10 — a)” > 0, ta sẽ suy ra được bất đẳng thức cần 
phải chứng minh. 


. 8)x>-12; b)x>2. 
a)x>5; b)x>32. 
. A)X<4; b)x>11. 
a) Mọi x + Ö đều là nghiệm. ˆ 
b) Cố hai trường hợp : 


Trường hợp Ï : x — ] > Ö và x <0. 
Trường hợp ÏÏ : x — 1 < 0 và x >0. 


Trường hợp I không thể xảy ra (vì x — I > 0 thì x > 1, do vậy không thể có 
x<0). 


Trường hợp II xây ra với X mà x > 0 và x < 1. Tập hợp các giá trị của x trong 
trường hợp này là {x |Ô < x < 1}. 

Tập hợp tất cả các giá trị của x trong cả hai trường hợp là {x | 0 < x < I}. 
Tập hợp này biểu diễn trên trục số như hình sau (h. 7). 


WfI(l(I(/NMÍ———— NHI 
0 1 


Hình 7 
a) Mọi số khác số 0 đều thoả mãn. 
b) Có hai trường hợp : 
Trường hợp Ï : x — 2 > Ö và x — 5 > 0, có kết quả là x > 5. 
Trường bợp ÏlÏ : x —- 2 <0 và x — 5 <0, có kết quả là x < 2. 


Tổng hợp cả hai trường hợp, ta có tập hợp các số x cần tìm là tập hợp các số 
nhỏ hơn 2 hoặc lớn hơn 5. 


79 


§7. 


88 


80 


Người ta viết tập hợp này là {x|x< 2 hoặc x > 5} và biểu điễn trên trục số 
như hình sau (h. 8) : 


Hình 8 
a) Xét hai trường hợp : 
Trường hợp Ï : x — 2 > 0 và x~ 3 > Ô. 
Trường hợp lÏ : x — 2 < 0 và x — 3 <0. 
Tổng hợp cả hai trường hợp sẽ có kết quả x < 2 hoặc x > 3. 
b) Xét hai trường hợp : 
Trường hợp Ï : x + 2 >0 và x — 5 < 0. 
Trường hợp !Ï : x + 2 <0 và x— 5>0, 
Trường hợp II không có giá trị nào của x thoả mãn. 
Kết quả của trường hợp I cũng là kết quả chung : các giá trị x thoả mãn là 
-2<x<§. 
a) Cách 1. (Phát triển cách giải ở sách giáo khoa) 
Ta đưa về giải hai phương trình 
2x+3 =2x+2(khi2x+3>0), 

— (2x +3) =2x + 2 (khi 2x + 3 < 0). 
Cả hai phương trình này đều vô nghiệm. 
Cách 2. Nhận xét 2x + 3 = (2x + 2) + I. Vì nghiệm phải thoả mãn điều kiện 
2x +2 > 0 để giá trị tuyệt đối ở vế trái không âm, nên suy ra 2x + 3 > 0. Do 
đó, theo định nghĩa giá trị tuyệt đối ta có |2x + 3| = 2x + 3. Vậy phương trình 
ban đầu đưa về dạng 2x + 3 = 2x + 2. Phương trình này vô nghiệm. 
b) Cách 1. (Phát triển cách giải ở sách giáo khoa) 
Ta đưa về giải hai phương trình 

3x— 3 =5x-— 5 (khi 5x - 3 >0), 

— (5x ~ 3)= 5x - 5 (khi 5x - 3 < 0). 
Cả hai phương trình này đều vô nghiệm. 
Cách 2. Với điều kiên nghiệm, đưa về 5x — 3 = 5x — 5. 
Phương trình này vô nghiệm. 


- 


Bài tập bổ sung 


IV.1. a) Ta biến đối : 
Cung Si vệ 2x—l 
x+3 x13 
œ x-1-Œ+3_ x4 
x+3 x+3 


—l1>0 


Ta xét hai trường hợp : 
l)x—4>0vàx+3>0. 
2)x_-4<0vàx+3<0. 
Với trường hợp L), ta xác định được x > 4. 
Với trường hợp 2), ta xác định được x < —3. 
Vậy, với x > 4 hoặc x < -3 thì 

2x-—I 


nã... 


b) Ta biến đối 


2x -Ì 2x-—I 
HE. <3«@Ằ . xh 


œ ZL=1-3G-= 2) co Q2 Xổ co 
x-2 x—2 
x—5 
x2 


Chia hai trường hợp tương tự như câu a) ta xác định được x > 5 và x < 2. 


c© >0, 


6- VBT Tuán R/2- 


DHÂN HÌNH HỌC 


Chương IIÏ 
TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG 


ĐỀ BÀI 


§1. Định lí Ta-lét trong tam giác 


1. Viết tỉ số của các cặp đoạn thẳng sau : 
4a) AB = 125cm, CD = 625cm ; 
b) EF = 45cm, ET = 13,5dm ; 
ce)MN = 555cm, MẶN = 0999em ; 
d) PQ = 10101cm, PQ' = 303,03m. 


2. Đoạn thẳng AB gấp năm lần đoạn thẳng CD ; đoạn thắng A'B' gấp bảy lần 
đoạn thẳng CD. 


a) Tính tỉ số của hai đoạn thẳng AB và AB... 


b) Cho biết đoạn thẳng MN = 505cm và đoạn thẳng MN' = 707cm, hỏi hai 
đoạn thẳng AB, A'E! có tỉ lệ với hai đoạn thẳng MN và MN' hay không ? 


3. Tính độ đài x của các đoạn thẳng trong hình 1, biết rằng các số trên hình cùng 
đơn vị đo là cm. 


15 


B MN // BC N: Q EF // QR 


Hình I Hình 2 


S2 


4. Cho hình thang ABCD có AB // CD 
và AB < CD. 
Đường thẳng song song với đáy AB 
cắt các cạnh bên AD, BC theo thứ tự 
tại M vàN. 


Chứng minh rằng 
) MA _ NB, 
AD BC” 
Hình 3 
bị MA _ NB. 
MD NC ` 
MD NC 
Bì =S.—. 
DA CB 


HD : Kéo đài các tia DA, CB cắt nhau tại E (h. 3), áp dụng định lí Ta-lét 
trong tam giác và tính chất của tỉ lệ thức để chứng minh. 


Š. Cho tam giác ABC. Từ điểm D trên cạnh A 
BC, kẻ các đường thẳng song song với các 
cạnh AB và AC, chúng cắt các cạnh AC và E 
AB theo thử tự tại F và E Œ. 4). 


Chứng minh rằng 
AB AC ' Hình 4 


Bài tập bổ sung 


1.1. Hai đoạn thẳng AB = 35cm, CD = 105cm tỉ lệ với hai đoạn thẳng A'B = 75cm 
và CD. 
Đoạn thẳng CD' có độ dài (theo đơn vị cm) là : 
(A)25; (B)49; (G225; (D)315. 
Hãy chọn kết quả đúng 

1.2”. Tam giác ABC vuông tại A có đường cao là AD (D c BC). Từ D, kẻ DE 
vuông góc với AB (E e AB) và DF vuông góc với AC (F e AC), 
Hỏi rằng, khi độ đài các cạnh AB, AC thay đổi thì tổng ¬ + %œ có thay 
đổi hay không ? Vì sao 2 


83 


§2. Định lí đảo và hệ quả của định lí Ta-lét 


6. 


10. 


Cho tam giác ABC có cạnh BC = a. 
Trên cạnh AB lấy các điểm D và E 
sao cho AD = DE = EB. Từ D, E kẻ 
các đường thẳng song song với BC, 
cắt cạnh AC theo thứ tự tại M,N 
(h. 5). 


Tính theo a độ đài của các đoạn thẳng 
DM và EN. Hình 5 


Hình 6 cho biết MN // BC, AB = 25cm, BC = 45cm, AM = I6cm, 
AN = 10cm. ' 


Tính độ đài x, y của các đoạn thẳng MN, AC. 
x 


M N 
A 
24 16 42 
M N 
X 
C B s 


Hình 6 Hình 7 
Hình 7 cho biết tam giác ABC vuông tại À, MN // BC, AB = 24cm, 
AM = I6cm, AN = 12cm. Tính độ dài x, y của các đoạn thẳng NC và BC. 


Hình thang ABCD (AB // CD) có hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại O 
(h. 8). 


Chứng minh ràng : OA.OD = OB.OC. 


` 


Hình 8 Hình 9 


Cho hình thang ABCD (AB // CD). Đường thẳng song song với đáy AB cắt 
các cạnh bên và các đường chéo AD, BD, AC và BC theo thứ tự tại các điểm 
M,N,P, Q0. 9). 


Chứng minh rằng MN = PQ. 


84. 


1IỀ. Cho hình thang ABCD (AB / CD). 


12. 


13. 


1. 


Trên cạnh bên AD lấy điểm E sao cho 
AE 
ED 
song với các đáy và cắt BC tại F (h. 10). 
E= p.CD + q.AB 
p?+q _ 
ND : Kẻ thêm đường chéo AC, cắt EF ở 
I, rồi áp đụng hệ quả của định lí Ta-lét 
vào các tam giác ADC và CAB, 
Hình thang cân ABCD (AB // CD) có 
hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại 
O(h. 11). Gọi M, N theo thứ tự là trung 
điểm của BD và AC. Cho biết 
MD = 3MO, đáy lớn CD = 5,6em. 
a) Tính độ đài đoạn thắng MN và đáy 
nhỏ AB. 
b) So sánh độ dài đoạn thẳng MN với 
nửa hiệu các độ dài của CD và AB. 
Cho hình thang ABCD (AB // CD, 
AB<CD). Gọi trung điểm của các 
đường chéo AC, BD thứ tự là N và M 
(h. 12). Chứng minh rằng : 
a)MN//AB; 
CD-AB - 
hy ri 
Hình thang ABCD (AB // CD) có hai 
đường chéo ÁC và BD cát nhau tại O. 


ch Qua E kẻ đường thẳng song 
q 


Chứng minh rằng E 


b) MN = 


Đường thẳng qua O và song song với . 


đây AB cắt các cạnh bên AD, BC theo 
thứ tự tại M, N. Chứng minh rằng 
OM = ON (h. 13). ` 


LỒ B 
/—N 
D c 


Hình !0 


A B 


7à: 


Hình II 


s 
D le 


Hình 12 


Á B 
2S 
e 


Hình 13 


O 


85 


15. Cho trước ba đoạn thẳng có độ đài nương ứng là m, n và p. Dựng đoạn thẳng 


thứ tư có độ dài q sao cho —-=È, 
n q 


16. Cho ba đoạn thẳng AB = 3cm, CD = 5cm, EF = 2cm. Dựng đoạn thẳng thứ tư 


có độ dài a sao cho . ty: Tính giá trị của a. 
Œ 2a 5a 


Bài tập bổ sung 


2.1. Hình bs.1 cho biết AB // CD, Ó eMN, 


MN = 5cm, OB = 1,5cm, OD = 4,5cm, MB = lcm. 
Hãy chọn kết quả đúng. 

1) Độ đài của đoạn thẳng MO 
(tính theo đơn vị cm) là : 

(A) L25; (B)2.25; 

(GŒ 3,25; (Ð) 4.25. 

2) Độ đài của đoạn thẳng NO 
(tính theo đơn vị cm) là : 
(A)5,75; (Gœ 4,25; D N le 
(B) 3,25; (D) 2.75. Hình bs.] 


2.2. Tam giác ABC có hai đường trung tuyến BM và CN cắt nhau tại O. Chứng 


minh rằng 
OM.OC =ON.OB. 


2.3. Hình thang ABCD (AB // CD) có hai đường chéo AC và BD cắt nhan tại O. 


&6 


Gọi M, K,N, H lần lượt là chân đường vuông góc hạ từ O xuống các cạnh 
AB, BC, CD, DA. Chứng minh rằng : 


§3. Tính chất đường phân giác của tam giác 

17. Tam giác ABC có AB = I5Scm, AC = 20cm, BC = 25cm. Đường phân giác góc 
BÁC cắt cạnh BC tại D (h. 14). 
a) Tính độ đài các đoạn thẳng DB và DC. 
b) Tính tỉ số điện tích của hai tam giác ABD và ACD. 


L.\ A 
Ễ 
18 o F 
B b - c 
25 B D ° 
Hình 14 Hình 15 


18. Tam giác ABC có các đường phân giác AD, BE và CF (h. 15). 
Chứng minh rằng : 


19, Tam giác cân BAC có BA = BC = a, 
AC = b. Đường phân giác góc A cắt BC 
. tạ M, đường phân giác góc C cắt BA 

tại N (h, 16). 

a) Chứng minh MN // AC. 

b) Tính MN theo a, b. “ôn 


20. Tam giác ABC có AB = Il2cm, 
AC = 20cm, BC = 28cm. Đường phân 


A 
giác góc A cát BC tại D. Qua D kẻ —¬ 
DE // AB (E thuộc AC) (Œ. 17). 12 : 
a) Tính độ dài các đoạn thẳng BD, DC 
B c 
D 
—_—— 


« 


và DE. 


b) Cho biết diện tích tam giác ABC là 
S5, tính diện tích các tam giác ABD,. 
ADE và DCE. 


28 


Hình ]7 


21. 


22. 


23. 


88 


Cho tam giác vuông ABC (A = 90°), 
AB=2lcm, AC = 28cm ; đường phân E 
giác gốc A cắt BC tại D, đường thẳng 
qua D và song song với AB, cắt AC tại 


E(. 18). : : 
a) Tính độ đài các đoạn thẳng BD, DC sẽ 

Hình !8 
và DE. 


b) Tính điện tích tam giác ABD và điện tích tam giác ACD. 


Cho tam giác cân ABC (AB = AC), đường phân giác góc B cắt AC tại D và 
cho biết AB = 15cm, BC = I0cm. (h. 19). 


a) Tính AD, DC. 
b) Đường vuông góc với BD tại B cát đường thẳng AC kéo dài tại E. Tính EC. 


8 
xế b( 
16 
A l b E 


Ninh 19 


Tam giác vuông ABC có A = 90, AB = 12cm, AC = 16cm ; đường phân giác 
góc A cắt BC tại D. 

a) Tính BC, BD và CD. 

b) Vẽ đường cao AH, tính AH. HD và AD. 


„ Tam giác vuông ABC có A =90, 


Ẩ 
AB=a(cm), AC = b(cm), (a < bì, Š 
trung tuyến AM, đường phân giác AD a 
(M và D thuộc cạnh BC) (h. 20). 
ä) Tính độ dài các đoạn thẳng BC, s HT c 


BD, DC, AM và DM theo a, b. 


b) Hãy tính các đoạn thẳng trên đây b0 0U 
chính xác đến chữ số thập phân thứ 
hai khi biết a = 4,15cm, b = 7,25em. 


Bài tập bố sung 


3.1. Tam giác ABC vuông tại A có đường phân giác AD. Biết rằng độ dài của các 
cạnh góc vuông AB = 3,75cm, AC = 4,5cm (h. bs.2). 


Hãy chọn kết quả đúng (tính chính xác đến hai chữ số thập phân). 


1) Độ dài của đoạn thẳng BD là : A 
(A)18,58; — (B)2,66; 
: 3,75 4+5 
(C) 2,65; (D) 3,25. 
2) Độ dài của đoạn thắng CD là : 
(A)2713; (B268; - B D c 
(C) 3,20 ; (D) 3,15. _ Hình bs2 


3.2. Hình bình hành ABCD có độ đài cạnh AB = a = 12,5cm, BC = b = 7,25cm. 
Đường phân giác của góc B cát đường chéo AC tại E, đường phân giác của 
góc D cát đường chéo AC tại F (h. bs.3). 


Hãy tính độ dài đường chéo AC, biết EE = m = 3,45cm. 
(Tính chính xác đến hai chữ số thập phân). 


A a=12,5 B 


Hình b‹.3 


§4. Khái niệm hai tam giác đồng dạng 

25. Cho hai tam giác A'BEC và ABC đồng đạng với nhau theo tỉ số k. Chứng minh 
rằng tỉ số chu vi của hai ram giác cũng bằng k. 

26. Tam giác ABC có AB = 3cm, BC = 5cm và CA = 7cm. 


Tam giác ABC đồng dạng với tam giác ABC có canh nhỏ nhất là 4,5cm. 
Tính các cạnh còn lại của tam giác A'BC. 


89 


27. 


Cho tam giác ABC có AB = 16,2cm, BC = 24,3cm ; AC = 32,7cm. Tính độ 
dài các cạnh của tam giác A'BC, biết rằng tam giác A'RC đồng dạng với tam 
giác ABC và : 

a) A' lớn hơn cạnh AB là 10,8§cm ; 

b) A'B bé hơn cạnh AB là 5,4cm. 

Hình thang ABCD (AB / CD) có 

CD=2AB. Gọi E là trung điểm của DC 

(h. 21). Chứng minh rằng ba tam giác ADE, 

ABE và BEC đồng đạng với nhau từng đôi D E C 
một. (Chú ý viết các đính của hai tam giác - 


^ B 


đồng dạng theo thứ tự tương ứng với nhau). Hình 21 
Bài tập bổ sung 
4.1. Tam giác ABC có tổng độ dài hai cạnh AB + AC = 10,75cm và đồng dạng 


§5. 


29. 


30. 


31. 


với tam giác A'BC' có độ dài các cạnh AB = 8,5cm, AC = 735cm, 
BC = 6,25cm. 


Tính chính xác đến hai chữ số thập phân, chư vi của tam giác ABC là : 

(A) 45.36 ; (B) 14,46 ; (C) 14,98 ; (Đ) 14,50. ` 
Hãy chọn kết quả đúng 

Trường hợp đồng dạng thứ nhất (c.c.c) 

Hai tam giác mà các cạnh có độ dài như sau có đồng đạng không 2 

a) 4cm, 5cm, 6cm và 8mm, lŨmm, 12mm ; 

b) 3cm, 4cm, 6cm và 9cm, 15cm, 18cm ; 

c) Idm, 2dm, 2dm và ldm, Idm, 0,5dm. 

Tam giác vuông ABC ( A = 902) có AB = 6cm, AC = 8cm và tam giác vuông 
ABCœ ca" = 90) có A'R'= 9cm, BC = 15cm. 

Hỏi rằng hai tam giác vuông ABC và A'EC có đồng dạng với nhau không ? 
Vì sao ? 


Tam giác ABC có ba đường trung tuyến cắt nhau tại O. Gọi P, Q, R thứ tự là 
trung điểm của các đoạn thẳng OA, OB, OC. 


Chứng minh rằng tam giác PQR đồng dạng với tam giác ABC. 


90 


32. Tam giác ABC có ba góc nhọn và có trực tâm là điểm H. Gọi K, M, N thứ tự 
là trung điểm của các đoạn thẳng AH, BH, CH. Chứng minh rằng tam giác 


KMN đồng dạng với tam giác ABC với tỉ số đồng dạng k = ;- 
33. Cho tam giác ABC và một điểm O nằm trong tam giác đó. Gọi P, Q, R lân 
lượt là trung điểm của các đoạn thẳng OA, OB, OC. 
a) Chứng minh rằng tam giác PQR đồng dạng với tam giác ABC. 
b) Tính chu vị của tam giác PQR, biết rằng tam giác ABC có chu vi p bằng 


543cm. 
34. Cho trước tam giác ABC, Hãy dựng một tam giác đồng dạng với tam giác 
ABC theo tí số k= Z: 


Bài tập bổ sung 


5.1. Hai tam giác mà các cạnh có độ đài sau đây thì đồng dạng với nhau. Trường 
hợp nào đúng ? Trường bợp nào sat ? Hãy đánh đấu gạch chéo vào ô trả lời 
thích hợp ở bảng sau : 


Trường hợp ¡_ Đúng Sai 
a) 1,5cm, 2cm, 3cm và 4,5cm, 6cm, 0cm. 
b) 2,5cm, 4em, 5cm và 5cm, 12cm, 8cm. 


©) 3,5cm, 6cm, 7cm và 15cm, 12cm, 7cm. 
đ) 2cm, Scm, 6,5cm và 13cm, 10cm, 4cm. 


5.2. Cho tam giác ba góc nhọn ABC và một điểm O bất kì trong tam giác đó. 
Ba điểm D, E, F theo thứ tự là trung điểm của các cạnh AB, BC và CA. Ba 
điểm M, P, Q theo thứ tự là trung điểm của các đoạn thẳng OA, OB và OC, 
a) Các tam giác DEF và MPQ có đồng đang với nhau không 2 Vì sao ? Tí số 
đồng dạng bằng bao nhiêu 2 
Hãy sắp xếp các đỉnh tương ứng nếu hai tam giác đó đồng dạng. 
b) Khi nào thì lục giác DPEQFM có tất cả các cạnh bằng nhau ? Hãy vẽ hình 
trong trường hợp đó. 


9] 


§6. Trường hợp đồng dạng thứ hai (c.g.c) 


35. 


36. 


37. 


38. 


Cho tam giác ABC có AB =  I2em, h 
AC = 1S5cm, BC = 18em. 
Trên cạnh AB, đặt đoạn thẳng AM = I0cm, : 
trên cạnh AC đặt đoạn thẳng AN = 8cm T 
(h. 22). Tính độ đài đoạn thẳng MN, 
B e 
Hình 22 


Hình thang ABCD (AB // CD) có ÀB = 4cm, 
CD = 16cm và BD = 8cm (h. 23). 


Chứng minh BAD = DBC và BC=2AD. 


A B A 
} . 
8 9 
: c B 


Hình 23 Hình 24 


D 


Cho tam giác ABC có Á = 60, AB= 6cm, AC = 9cm (. 24). 


8) Dựng tam giác đồng dạng với tam giác ABC theo tỉ số đồng dạng k = s 


b) Hãy nêu một vài cách đựng khác và 
vẽ hình trong từng trường bợp cụ thể. A 
Cho tam giác ABC có AB = 10cm, p "2 


AC = 20cm. Trên cạnh AC, đặt đoạn ky 
thẳng AD = 5cm (h. 25). 


Chứng minh ABD=ACB . B ễ 


Hình 25 


Bài tập bổ sung 


6.1. Hình bs.4 cho biết Oz là phân giác của góc xOy, OA = 9cm, OB = 12cm, 


92 


OC = Iốcm, AB = 6cm. 


Độ đài của đoạn thắng BC là m bằng : 
(A)7.5cm ; 

(B) &em ; 

(O §,5cm ; 

(O) 9em. 


Hình bs.4 


Hãy chọn kết quả đúng. 

6.2”. Hình bình hành ABCD có hai đường chéo AC và BD cất nhau tại O và 
AC=2.AB. : 
a) Vẽ trung tuyến BE của tam giác ABO. Chứng minh rằng ABE = ACB. 


b) Gọi M là trung điểm của cạnh BC, chứng minh rằng EM vuông góc với 
đường chéo BD. 


§7. Trường hợp đồng dạng thứ ba (g-g) 


39. Cho hình bình hành ABCD. Gọi E là trung điểm của AB, F là trung điểm của 
CD (h. 26). Chứng minh hai tam giác ADE và CBRE đồng dạng với nhau. 


E 
A B ï 
NÊN ⁄ l bò 
:Ð F c B H c 
Hình 26 Hình 27 


40. Tam giác vuông ABC có A = 90” và đường cao AH. Từ điểm H hạ đường 
HK vuông gốc với AC (h. 27). 


a) Hỏi trong hình đã cho có bao nhiêu tam giác đồng dạng với nhau ? 


b) Hãy viết các cặp tam giác đồng dạng với nhau theo thứ tự các đỉnh tương 
ứng và viết t¡ lệ thức giữa các cặp cạnh tương ứng của chúng. 


93 


4l. Hình thang ABCD (AB / CD) có 
AB=2,5cm, AD = 3,5cm, BD = 5cm và 
DAB = DBC (h. 28). 

a) Chứng minh AADB «2 ABCD. 

b) Tính độ đài các cạnh BC, CD, 

c) Sau khi tính, hãy vẽ lại hình chính xác 
bằng thước và compa. 

42. Cho tam giác vuông ABC (^ = 90°). 
Dựng AD vuông góc với BC (D thuộc 


BC). Đường phản giác BE cắt AD tại F 
(h. 29). 


Chứng minh L2 =. 
FA EC 
43. Chứng minh rằng, nếu hai tam giác ABC và A'BC đồng dạng với nhau thì : 
a) Tỉ số của hai đường phân giác tương ứng bằng tỉ số đồng dạng. 
b) Tỉ số của hai trung tuyến tương ứng bằng tỉ số đồng dạng. 


Hình 29 


Bài tập bổ sung 
7.1. Hình bs.5 cho biết tam giác ABC có hai 
đường cao AD và BE cắt nhau tại H, 


_ Trong hình bs.5 có số cặp tam giác đồng 
dạng với nhau là : 


(A) 1 cặp ; 
(B) 2 cặp ; 

_( 3 cặp; B p ° 
(D) 4 cặp. Hình bs.5 

Hãy chọn kết quả đúng. - 


7.2. Hình thang vuông ABCD (AB // CD) có đường chéo BD vuông góc với cạnh 
BC tại B và có độ đài BD = m = 7,25cm. 


Hãy tính độ đài các cạnh của hình thang, biết rằng BC = n = 10,75cm (Tính 
chính xác đến hai chữ số thập phân). 


94 


§8. 


44. 


45. 


47. 


Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông 


Cho tam giác ABC vuông tại Á, ÁC = 9cm, BC = 24cm. Đường trung trực của 
BC cắt đường thẳng AC tại D, cắt BC tại M (h. 30). Tính độ đài của đoạn 
thẳng CD. A g6 8B 
B 


Hình 30 Hình 3l 
Cho hình thang vuông ABCD (A = D = 909) AB = 6cm, CD = 12cm, 
AD = 17cm. Trên cạnh AD, đặt đoạn thẳng AE = 8cm (h. 31). Chứng minh 
góc BEC = 90”. 


. Cho tam giác ABC vuông tại A, AC = 4cm, BC = 6cm. Kẻ tỉa Cx vuông góc 


với BC (tia Cx và điểm A khác phía so với đường thẳng BC). Lấy trên tia Cx 
điểm D sao cho BD = 9cm (h. 32). 


Chứng minh rằng BD // AC. 
B 9 6% Ạ 
Ñ 
Hình 32 ` Hình 33 


Trên hình 33 hãy chỉ ra các tam giác đồng dạng. Viết các cặp tam giác đồng 
dạng theo thứ tự các đỉnh tương ứng và giải thích vì sao HN đồng đạng. 


Cho tam giác ABC (A = 90) có đường cao 
AH(Œ-. 34). 


Chứng minh rằng AHÊ = BH.CH. 


95 


49. 


$0. 


Bài tập bổ sung 


Đường cao của một tam giác vuông Ạ 
xuất phát từ đỉnh góc vuông chia cạnh 
huyền thành hai đoạn thẳng có độ dài 
là 9cm và lốcm. Tính độ dài các cạnh 
của tam giác vuông đó (h. 35). B c 


Hình 35 


Tam giác vuông ABC (A = 90° có Ạ 
đường cao AH và trung tuyến AM 
(h. 36). Tính điện tích tam giác AMH, 
biết rằng BH = 4cm, CH = 9cm. 


8.1. Cho góc nhọn xOy. 


§.2. 


§.3, 


Trên tia Ox lấy một điểm AÁ sao cho 
OA =8,65cm. 

Trên tỉa Oy lấy một điểm B sao cho 
OB= 15,45cm. 

Vẽ AE vuông góc với Oy, BE vuông góc với Ôx. 
Biết độ dài đoạn thắng BF = 10,25cm. Hình bs.6 

Độ đài của đoạn thẳng AE (lấy chính xác đến hai chữ số thập phân) là : 

(A) 13,04 (cm) ; (B) 18,31 (cm) ; (©) 5,74 (cm); (Ð) 5.73 (cm). 
Hãy chọn kết quả đúng. 

Tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH = n = 10,85cm và cạnh 


AB=m = I2,5cm. Hãy tính độ dài các cạnh còn lại của tam giác (chính xác 
đến hai chữ số thập phân). 


Cho tam giác ABC vuông tại A, chân H của đường cao AH chia cạnh huyền 
BC thành hai đoạn có độ dài 4cm và 9cm. 


Gọi D và E là hình chiếu của H trên AB và AC. 
a) Tính độ dài DE. 


b) Các đường thẳng vuông góc với DE tại D và E cắt BC theo thứ tự tại M và 
N. Chứng mình M là trung điểm của BH, N là trung điểm của CH. . 


O 


_ €) Tính diện tích tứ giác DENM. 


9%6 


Ôn tập chương III 
51. Cho tam giác ABC. 
a) Tìm trên cạnh AB điểm M sao cho Tri tìm trên cạnh AC điểm N 


3 

AN 2 
sao cho —— = —. 

NC 3 
b) Vẽ đoạn thẳng MN. Hỏi rằng hai đường thẳng MN và BC có song song với 
nhau không 2 Vì sao ? 
c) Cho biết chu vi và diện tích tam giác ABC thứ tự là P và S. Tính chu vi và 
điện tích tam giác AMN. 


52. Tứ giác ABCD có hai góc vuông tại đỉnh A và C, hai đường chéo AC và BD 
cắt nhau tại O, BAO = BDC (h. 37). 


Chứng minh : 

4a) AABO«œ ADCO ; 

b) ABCO  AADO 
A B 
D C 


Hình 37 


53. Cho hình chữ nhật ABCD có AB = a = 12cm, 
BC =b =Ð9cm. Gọi H là chân đường vuông 
góc kẻ từ A xuống BD (h.38). 

a) Chứng mình AAHB¿5 ABCD ; 
b) Tính độ dài đoạn thẳng AH ; 
c) Tính diện tích tam giác AHB. 

34. Tứ giác ABCD có hai đường chéo AC và BD 
cắt nhau tại O, ABD = ACD. Gọi E là giao 
điểm của hai đường thắng AD và BC (h. 39). 
Chứng minh rằng : 

a) AAOB¿œ2 ADOC ; Hình 39 


1- VBT Toan 8/2 97 


55. 


S6. 


7. 


3. 


39. 


B) AAOD œ ABOC ; 

c) EA.ED = EB.EC. 

Tam giác ABC có ba đường cao AD, BE, CF đồng quy tại H. Chứng minh 
rằng AH.DH = BH.EH = CH.FH. 

Hai điểm M và K thứ tự nằm trên cạnh AB và BC của tam giác ABC ; hai 
đoạn thẳng AK và CM cắt nhau tại điểm P. Biết rằng AP = 2PK và CP = 2PM. 
Chứng minh rằng AK và CMI là các trung tuyến của tam giác ABC. 

Cho hình bình hành ABCD. Từ A kẻ AM vuông góc với BC, AN vuông góc 
với CD (M thuộc BC và N thuộc CD). Chứng mỉnh rằng tam giác MAN đồng 
đạng với tam giác ABC. 

Giả sử AC là đường chéo lớn của hình bình bành ABCD. Từ C, vẽ đường 
vuông góc CE với đường thẳng AB, đường vuông góc CF với đường thẳng 
AD ŒE, E thuộc phân kéo dài của các cạnh AB và AD). Chứng minh rằng 
AB.AE + AD.AF = AC”. 


Tam giác ABC có hai đường cao là AD và BE (D thuộc BC, E thuộc AO). 
Chứng minh hai tam giác DEC và ABC là hai tam giác đồng dạng. 


. Tam giác ABC có hai trung tuyến AK và CL cắt nhau tại O. Từ một điểm P 


bất kì trên cạnh AC, vẽ các đường thắng PE song song với AK, PF song song 
với CL (E thuộc BC, F thuộc AB). Các trung tuyến AK, CL cắt đoạn thẳng EF 
theo thứ tự tại M,N, 


Chứng minh rằng các đoạn thẳng FM, MN, NE bằng nhau. 


LỜI GIẢI, CHỈ DẪN HOẶC ĐÁP SỐ 


§1. Định lí Ta-lét trong tam giác 


1. 


98 


AB 1 
Ñ. cm. 
Œầé6 5 
b) HD : Đồi về cùng đơn vị đo cm. 
Ðg: .ẾP. „1, 
EF'`ố 3 


MN 555 II1.5 5 


°——==—= ¬ 
MN' 999 III.9 9 


đ) HD : Đối về cùng đơn vị đo cm : 
303,03 m = 30303 cm. 
Phân tích : 30303 = 10101. 3. 


) 
PQ 


a) Lấy CD làm đơn vị đo, ta có AB = 5 (đơn v), A'B =7 (đơn vị), ——— 


xị: 


b) _ 505 _ 1015 _ 5 
MN 707 1017 7T 


Viên 
AB MN' 
Suy ra AB, AT tỉ lệ với MN và MN.. 
AM AN, 17 x 
30)ˆVIMMjBGSE ba CC hay c5 
K2 0% Ôi  uài j MB NC 10 9 


=>X= T2 = 15,3 (cm), 


18 20 


MN / BC EF // QR 


Hinh 40 Hình 41 
b) (h. 41). Ta có x =PPQ. 
EP  PF I6 20 
EF//QR  —— =— hay — =-~—. 
/Q PQ PR vy ER 
Vì PR = PF + FR = 20 + 15 = 35 


99 


(h. 42). a) MN //AB//CD (g0. 
Kéo đài DA và CB cắt nhau tại E, áp dụng 
định lí Ta-lét vào các tam giác EMN và 
ECD. Ta có : 

EA EB EA MA 


= () 
MA NB EB NB 


LINH. về io cải (2) Hình 42 
AD BC EB BC 
Từ (1) và (2) suy ra 
MA _- AD CC tây MA _NB @) 
NB BC AD —BC` 
b) Từ (3) và áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có : 
MA —NB àÌ- 2 SSEL..... E5 MA „ NB_- _„ MA _ NB 4) 
AD BC `AD-MA— BC_NB N MD NC” 
c) Từ (4), su To NG__ MD'._NC p ha 
'ÊMA NB MA+MD NBIỊNC 
MD ỷNC 
ĐA CB li 
(h. 43). Xét AABC, vì DE // ÀC (g9, ta có : „ 
AE _ CD ) ' 
AB CB' E 
Mặt khác, DF // AB (g0), ta có 
B D 
At. BD 
AC BC” “ó Hình 43 


Cộng các vế tương ứng của (1) và (2), suy ra : 


AE, AE CD, BD_CD:BD BC _„ 
= “ne=1- 


AB AC CB BC ĐC 


100 


Bài tập bố sung 


1.1. Chọn (C). 

1.2. DE và CA cùng vuông góc với AB, do đó A 
DE /AC. E 
Theo định lí Ta-lét, ta có : F 
>==. 0) 
AB CB B D C 
Tương tự, (a có : DF // AB, do đó : Hình bs.7 


AE __BD 

AC BC” @ 

Cộng các vế tương ứng của (Í) và (2), ta có : 
AKE _ AF _ CD ,_PD BD_CD+BD BC BI 
AB AC CB BE _ BC BC 


AE 
Tổng Hợi ` không thay đổi vì luôn có giá trị bằng I. 


Vậy : Khi độ dài các long góc vuông ÀB, AC của tam giác vuông ABC thay 


đổi thì tổng nh htAc +—— luôn luôn không thay đổi. Tổng đó luôn có giá trị 
bằng 1. 


§2. Định lí đảo và hệ quả của định lí Ta-lét 


6. (h. 44). Theo giả thiết, ta có DM // BC 
EN // BC do đó DM //EN. 
Áp dụng hệ quả của định lí Ta-lét, ta có : 
DM _ AD ĐM 1 


—— hay —— =— 
BC AB X2 Ã 


> DM = -a. 

3 Hình 44 
CN Và que c7 so DN ơn 
BC ÁB a 


101 


102 


(h. 45). Theo hình vẽ ta có MN = x, AC = y. 
Theo giả thiết và áp dụng hệ quả của định lí 
Ta-lét, ta có : 

AM _AN _AN Tu 9 10 _ x. 
ÁC AB BC y 25 45 


z 1045 =18; 
25 Hình 45 
16.25 
Bé 2 
an 


(h.46). Ta có NC = x, BC = y. 


Vì MN // BC áp dụng định lí Ta-lét, 
ta CỐ : 

KẾ ca hổ 

MB NC 
Vì MB= AB- AM 


si 6c AM_ _AN Hình 46 
AB- AM NG 

hay : _ = nh Vậy x= b2 nà mMU2 = 6(cm). 
24—16 X 16 


A= 90” = MN” = AM + ANˆ = 16ˆ + 122 = 400 —> MN =20, 
Vì MN // BC, theo hệ quả của định lí Ta-lét, ta có : 


Vậy y= BC =30 (cm). 
(đh. 47). Xét AOAB và AOCD. Vì 


^ B 
AB//CD (ør) nên, theo hệ quả của định "CC 
lí Ta-lét ta có : 
bu Z9 
O OD CD D c 


suy ra : OA.OD = OB.OC, Hình 47 


10. (h. 48). Xét AADB và AACH. Vì 


11. 


MQ // AB, áp dụng bệ quả của định lí 
Ta-lét ta có : 


q) 


AB ŒB` @ Hình 4ã 


Xét hình thang ABCD, có MQ // AB// CD, 
theo kết quả bài 4, ta có : 


— KỒ 


Từ (1), (2) và (3) ta có : 
MN _PQ = 
= => MN = PQ. 


(h.49). Kẻ thêm đường chéo AC. Gọi [I là A 
giao điểm của EF và AC. 


EF // AB//CD (gt), suy ra : 


Hình 49 


Từ (1) và (2) suy ra EI= —Ê~.CD. 
_ Pp+q 


* Áp dụng kết quả bài 4 vào hình thang ABCD ta lại có 
AE BF_ 


AE _BF Tp. 

ED FC ‹q 

Xét AABC, ta có ; LÊ. ~ CẺ _ pm= CỄ AB. @) 
AB CB CB 


Tương tự như trên, ta tính được Cu Ÿ š (4) 
CB prq 


103 


12. 


13. 


104 


Từ (3) và (4) suy ra IF =—®_.AB, 
p+q 


* Vậy EF = EI+IE=PCĐ + AB, 
Pprq 
a) ABCD là hình thang cân, do đó hai 
đường chéo AC và BD bằng nhau (h. 50) 
và OA =OB; OC=OD; MN//AB//CD. 
MD = 3.MO — OB = 2.MO, OD = 4.MO., 
MN OƠOM_ 1 
OD_ 4 


= MN = +:C = nà 1⁄4 (cm). 

Hình 50 
Mi khá báa DA cl 
CD OD CD 2 


=AB= Det = 2.36 = 2,8 (cm). 


CD-AB 5,6—2,8 


b = 1,4 (cm). 
) 2 2 (cm) 
Vậy MN ~ —” 
(h.51) a) Gọi P, Q theo thứ tự là tung 
điểm của AD, BC. : ¿ % 


Nối MP, ta có MP // AB và Ta . 
AD 2 


AN 1 
Ta lại có ———- = —(gt), do đó 
a lại c rS 2U o đó 


PA AN 
AD AC 
Theo định lí đảo của định lí Ta-lét, suy ra 
PN //DC hay PN // AB. 


Từ các quan hệ MP // AB và PN //¡ AB suy ra P, M, N thẳng hàng (hay hai 
đường thẳng PM, PN trùng nhan). 


Vậy MN // AB. 


14. 


1§, 


b) Chứng minh tương tự, ta cũng có M, N, Q thẳng hàng suy ra bốn điểm 
P, M, N, Q cùng thuộc một đường thẳng. 


PQ=—————. qŒ) 
(2) 


NQ = —. (3) 


Từ (1), (2), (3) và vì M, N, P, Q cùng thuộc một đường thẳng suy ra : 
MN = PQ - (PM + NQ) = ——,Ố 
(h.52) 


— Xét AABD: 


OM// AB (g) => TT = na q) HÔNG 


~ Xét AABC : 
ON CO 
ØON//AB => ——=—. 2 
/ AB œĐ AB CA (2) : : 
~ Mặt khác, AB // CD (gt) 
DO_c0 
DB CA. 
Từ các tí lệ thức (1), (2), (3) suy ra 
š-`-0u-day 
AB AB 
(h.53) 


— Vẽ hai tía phân biệt không đối nhau 
Ox và Oy. 


— Trên Ox, dựng đoạn thẳng OA = m và 
dựng liên tiếp đoạn thẳng AB = n. 


— Trên Oy, dựng đoạn thẳng OC = p. 


Hình 52 


> 4) 


Hình 53 


105 


— Dựng đường thẳng qua hai điểm A, C. 


- Qua B dựng đường thẳng Bz song song với đường thẳng ÁC, cắt tia Oy 
tại D. 


Ta được CD là đoạn thắng phải đựng có độ dài là q. 


Thaivậy,HDOUAGG CS uy 
AB CD n 4q 
16. (h.54) 
t y 
Q 
` 
2 
o M N x 
Hình 54 


— Vẽ hai tia Ox, Oy phân biệt không đối nhau. 
— Trên tia Ox đặt liên tiếp các đoạn thẳng. OM= AB= 3cm, 
MN =CD = 5cm. 
— Trên tia Oy, đặt đoạn thẳng OP = EF = 2cm. 
~ Vẽ đường thắng MP. 
— Vẽ đường thẳng Nt // MP, Ni cắt Oy tại Q, ta được PQ là đoạn thắng phải 
đựng và có độ dài là a. 
— Ta có Ni // MP (theo cách dựng), do đó suy ra _ = Eã (định lí Ta-lét). 


Theo cách dựng ta có OM = 3cm, MN = 5cm, ÓP = 2em, nên ta Có : 


: Sáo 3,33 (cm). 


ù 


Bài tập bổ sung 
2.1. 1) Chọn (A). 
2) Chọn (©). 


106 


2.2. Vì M, N lần lượt là trung điểm của cạnh AC và AB 


23. 


nên đường thắng MN song song với BC. 

Do đó tứ giác BCMN là hình thang và có hai : _ 

đường chéo BM và CN cắt nhau tại O. 

Theo kết quả chứng minh ở bài tập số 9, ta có : ⁄.... 

OM.OC =ON.OB. B C 
Hình bs.8 


a) Vì OM L AB và ON L CD, mà AB // CD nên suy ra M,O,N thẳng hàng. 
Mặt khác, do ÀB // CD nên theo định lí Ta-lét ta có : 


OM _ MA, OM _MB 

ÔN NC “ON 7£ ND 

Từ đó, theo tính chất của dãy tỉ số 

bằng nhau, ta có : 

OM _ MA _ MB _ MA+MB _ AB 
ON NC ND NC+ND CD 
b) Từ O kẻ đường thẳng song songvớiAB  D N c 
và CP cát AD tại E, cắt BC tại F. : Hình bs.9 


Áp dụng kết quả chứng minh ở bài số 14, ta có : 
OE = OF. 
Từ đó, ta có : - 
SAro = S3gro_ (Ú) (Hai tam giác có cùng đường cao và hai cạnh đáy bằng nhan) ; 


ŠDgo = Scro. (2 


Từ (1) và (2) suy ra : 
Soáp = Šopc- (3) 

OH BC 
Suy ra : OH.AD = OK.BC OKTAD 


Chú ý : Có thể chứng minh Soap = Sogc bằng cách khác (HS tự chứng minh). 


107 


§3. Tính chất đường phân giác của tam giác 


17. (h. 55). a) Vì AD là đường phân giác nên ta có : . 


18. 


19. 


108 


l5 DB 


—— =— hay — - —— 


” 20 ĐC 
Ò 158. DB _DB_ D8 
20+l5 DC+DB BE 25 


25.15 h) 


=> DBR= =I0~ >~ 10,71 (cm) 
20+15 7 


CD=25-BD= = = 14,29 (cm). 


bị SARD „ BD _ 3 
Sựp DC 4 


(h. 56). Áp dụng tính chất đường 
phân giác, ta có : 


DB AB 
Nai @) 
DC AC 
EC BC 
¬—— (2) 
EA BA 
FA CA 
¬— @) 
FB ŒB 


Nhân các vế tương ứng của các đẳng 
thức (1), (2), (3) ta được : 


(h.57) a) Áp dụng tính chất đường 
phân giác, ta có : 


NB_CB_a., () 
NA CA b'` 

MB AB 
—-:.-.=. 
MC AC b 


Hình 5S 


D C 


20 


b 


NB MB 
Từ (1) và (2) ta có : —— = ——= MN //AC 
(1) và (2) ta có N J 


(theo định lí đảo của định lí Ta-lét). 


NB A ` NB â 


b) Từ hệ thức (1), ta có: —————— = ay —— : 
NA+NB a+b AB a+b 


2 
Tính được NB = —^—. 
a+ 


MN NB ,._ AC.NB 
Mặt khác, vì MN // AC JÍN _ NỖ — MỊN - 5 
2002300014232 22 SE-VOAAEN" AB 


8D 
a+b 


Thay các giá trị của AC, AB và NB vào hệ thức trên, tính được MN = 


t8) Si 
DC AC 20 5 
==. 7 ...1..1...... lể 
BD+IDC 20+12 BC 32 
E l@ 
6n Ti v 


32 32 zg* 


=BD 


DC = BC - BD = 28 — 10,5 = 17,5 (cm). Hình $8 
Mặt khác DE // AB 


DE CD AB.CD 12.175 
=——=—-—œ=DE= = 
AB CŒB CB 28 


= 7,5 (cm). 


Sanp _ BD 10,5 —10,5 


b)#* > —. 
Di ng BC 28 PS -cIN 


DC. 175 

* Tương tự S =—=—_.5 

Sn,S AIES" BC s48 

Vì DE // AB và AD là đường phân giác góc A nên AE = DE. Ta có : 
SADD TẾ cu 

SApoc AC AC 20 


109 


đã: _ 15 17/5. _ 26,25 


ŠipzÐi'R sex se) Kẻ 

VIâ ŠApE = 20 ĐADC = "20 72g 12 
43,75 

* 3pcp = ŠApc ~ ŠApg = T11. TS: 


2I. (h.59).a) A = 90° 


= BC = ABỶ + AC” (định lí Py-ta-go) À 28 

BC =21? + 287 = 1225 /TXN 
=> BC = 35 (cm). 
Tính BD, DC và DE tương tự như bài  B D c 


20, ta được : 


BD = 1Š (cm), DC = 20 (cm), Hình 59 
DE = 12 (cm). 


b) §,nc = 2-AB.AC = : .21.28 = 294 (cm”). 


SAmp _ BD _ l5 =— Sanp = C.294 = 126 (cmổ), 
Sàpc BC 35 35 


22. (h. 60). a) Tương tự như bài 20, tính được : AD = 9 (cm) ; DC = 6 (cm). 


Hình 60 


h) BE L BD, suy ra BE là đường phân giác của góc ngoài tại đỉnh B; áp dụng 
tính chất đường phân giác của góc ngoài, ta có : 

EC _BC TT EC_ _ BC 

EA BA EC+AC BA 


110 


23. 


Gọi x là độ dài đoạn thẳng EC, ta có : T == và tính được x = 30. 
+ 


Vậy EC = 30 (cm). 
(h. 61). a) Tương tr như bài 21, tính được 
BC =20 (cm). 


BD = T ~ 8,57 (cm) ; 12 


CĐ= — ~ 1143 (em). B:—- ề 


b) AH. BC = AB. AC (cùng bằng hai lần Hình 6 
diện tích AABC) 
AB.ÁC _ 12.16 


BC: S0: Vi 


CH? = AC? —~ AHẺ = 167 — 9,62 = 163,84 => CH = 12,8 (cm) ; 
HD = CH - CD = 12,§ ~ 11,43 = 1,37 (cm) ; 
AD = AH + HD” =9,6” + 1,372 = 94.0369 = AD ~ 9,70 (cm). 
(h. 62). a) Theo giả thiết a < b, nên đễ 
thấy BD < DC. Từ đó suy ra D nằm m 
giữa B và M. 
AABC vuông ở A, do đó ta có : a : 
BC” = AB” + AC =a7 + bỂ 


BC = Vaˆ + bˆ. 


Hình 62 
Đặt giá trị da? + bˆ =c, 


AD là đường phân giác, do đó ta có : 
BD AB BD AB BD a 
DC AC DC+BD AC+AB BC a+b 
BCa a.C 
a+b a+b. 


> AH= 


suy ra BD= 


DC = BC - BD=c- 


III 


AM= 2 nề mổ 
2 2 


DMZBM</8DS UP 016 


2“ a+tb 2(a+b). 


b) Với a = 4,15cm, b = 7,25cm dùng máy tính CASIO x-220 hoặc Jx-500A dã 
dàng tính được : 

BC = 8,35 (cm), BD = 3,04 (cm), DC = 5,31 (cm), AM = 4,18 (cm), 
DM = 1,14(cm). 


Bài tập bổ sung 
3.1. 1) Chọn (B) ; 2) Chọn (C). 
3.2. Vì ABCD là hình bình hành nên ABC = ADC. Mặt khác, BE và DF lần lượt 
là phân giấc của các góc B và D, do đó suy ra ADE = CBE. 
Mặt khác, ta có AD= CB=b; 
DAF= BCE (so le trong). 
Suy ra: AADF = ACBE (g.c.g) > AF = CE. 
Đặt AF = CE =x. 
Theo tính chất của đường phân giác BE trong tam giác ABC, ta có : 
AB_AE_ AFrFE a xim _ rnb 
BC” CE ` ŒE b_ x “h”a-b 


Thay số, tính trên máy tính điện tử cầm tay được : 


_ 3,45(12,5 + 7,25) 


AC= “TT z~72z— * 12,98 (cm) 


§4. Khái niệm hai tam giác đồng dạng 

25. AA BC‹›AABC (theo tỉ số k), do đó ta có : 
AE _ BC bộ CA' m: k 
AB BC CA : 


112 


Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có : 
ARE+BC+CA' chu vi của AA'B'C 
——————=k.V——————= 


k. 
AB+BC+CA — chu vi của AABC 


26. Khi hai tam giác đồng dạng với nhau thì cạnh nhỏ nhất của tam giác này sẽ 
tương ứng với cạnh nhỏ nhất của tam giác kia. 

Theo đầu bài ta có A'B = 4,5cm. 
AP' " BC z CA" 
AB BC CA 3 5 9 
Tính được BC' = 7,5cm, CA' = 10,5cm. 

A'nR K BC " CA" 
AB BC CA 
AB BC CA' 

162 243 3227. 
Thay A'E' = 16,2 + 10,8 = 27 (cm), tính được BC' = 40,5cm, CA' = 54,5cm. 
b) Thay AB = 16,2 - 5,4 = 10,8 (cm), tính được BC = 16,2cem, 
ŒC ˆA' =2L,8§cem. 


28. (h. 63). Chứng minh ba tam giác ADE, ABE, ˆ Ạ B 
BEC bằng nhau rồi suy ra chúng đồng dạng 
với nhau từng đôi một. 


Ta có : 


27. a) AA'BC œ AABC, do đó 


AADE œ AEBA 2ABEC. 
D E G 
Hình 63 
Bài tập bổ sung 
4.1. Chọn (C). 
§5. Trường hợp đồng dạng thứ nhất (c.c.c) 
29. a) Hai tam giác đồng dạng với nhau, vì s = TÐ = 2 (cùng bằng 5). 


8- VET Toán 8/2 113 


31. 


3. 


114 


05 
1 
Áp dụng định lí Py-ta-go tính được cạnh huyền BC = 10cm và cạnh góc 

vuông À'C = 12cm. Từ đó ta có : 


c) Hai tam giác đồng dạng với nhau, vì 


AB = _BC. = _CA_ (vì các tỉ số này đều bằng E ỳ. 
AB BC. CA' 3 
Vậy AABCœ AA'BC.. 


(h. 64). Gọi O là giao điểm của ba 
đường trung tuyến ; P, Q, R thứ tự là 
trung điểm của các đoạn thắng OA, OB, 


ỌC. 7ý Sền 
PQ, QR, RP thứ tự là đường trung bình x —¬ 


của các tam giác OAB, OBC, OCA do g 
đó, ta có : 


PQ= 2AR ;QR = BC ;RP= SÁC. 


Nình 64 


2 
Từ đó ta có : `”) 


Suy ra : PQ_,QR_RP_I 
AB BC CA 2 
Vậy APQR œ AABC theo trường hợp đồng dạng thứ nhất (c.c.c) với (ỉ số đồng 


H 
dạng k= —. 
ang 2 


(h. 65). Ba đường cao AD, BE, CF cất 
nhau tại điểm H, ta có H là trực tâm 
của tam giác ABC. 

Gọi K, M, N thứ tự là trung điểm của 
AH, BH và CH. KM, MN và NK thứ tự 
là các đường trung bình của các tam 
giác HAB, HBC và HCA. 


Hình 65 


33. 


Ta có KM= -AR,,MN = _RC ,NK = -CA 
DA CS Ủ  lê lu 

AB 2Ì BC 2'CA 2 
suy, KM _MN _NK 


AB BC CA 2 
Vậy AKMN œ› AABC thco trường hợp đồng đạng thứ nhất (c.c.c) với tỉ số 


đồng dạng k = - 


(h. 66). 


a) PQ, QR và RP lần lượt là đường 
trung bình của tam giác OAB, OBC và 
ÓCA. Do đồ ta có : 


đ | 
= —AB, QR = ~BC, ZÀÑ 
2571271 22938) /2 ss°fếc ÄNh ` 


RP= CA. B C 


Từ đó ta có : ¬ Hình 66 


Vậy APQR œ: AABC (trường hợp đồng dạng thứ nhất c.c.c) với tỉ số đồng 
đạng k = — 
b) Gọi p' là chu vị của tam giác PQR. Ta có : 


P..k.1 
p 2 
S-ipl= he: È., 382 siô7L5 gi: Ạ 
2 VN 
. Cách ! (h. 6?) 
— Dựng các điểm M, N thứ tự trên các cạnh 
AB và AC sao cho : M * 
AM _2 _AN 2 
A8 ng : | e 
~ Vẽ đoạn thẳng MN. pư 


— Ta có AAMN«»› ÁABC theo tỉ số đồng dạng k = 


d6 


115 


Chứng minh : 


Theo cách dựng ta có . (vì cùng bằng 2} 
AB AC 


Theo định lí Ta-lét đảo ta có MN // BC. Từ đó suy ra AAMN œ AABC và tỉ 
§ AM 

số đồng dạng k= —— = 
Ê dạng AB 


G3 [tò 


Cách 2 (h. 68) 


A 
Lấy một điểm O bất kì bên trong tam giác 
ABC. Nối OA, OB, ÓOC, Trên OA, OB, OC 
thứ tự lấy các điểm P, Q, R sao cho 
OP 2_.OQ_2.OR_¿2 
OA^ 3Ì0B8B 3`°0C 3) D2 
chà 
Ta có APQR œ2 AABC theo tỉ số đồng dạng  B L 
k=ÃŸ. Hình 68 
3 
Chứng mình : 
Theo cách đựng, ta có 
OP _OQ 
=——=_—_ (vì cùng bằng — 
OA OB se B) VN ) 


Theo định lí Ta-lét đảo, ta có : 
PQ// AB; QR // BC ; RP / AC. 


Từ đó suy ra +2 = 2b Sa TU se E và do đó ta có 
AB 3 BE 3 CA .3 
PO _QR_ KP 
AB BC CA. 


Vậy APQR œ› AABC, k*ệ. 


Bài tập bổ sung 


5.1.a)Đúng; b)Sai; c)Sai; đ) Đúng. 


5.2. a) Theo giả thiết D, E, F lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, BC và CA 
nên DE, EF, FD là các đường trung bình của tam giác ABC. Do đó, ta có : 


1 1 1 
DE= AC, EF= 2b, FD = 20C. (@®) 


116 


§6. 
35. 


Mặt khác, M là trung điểm của OA, P là 
trung điểm của OB, Q là trung điểm của OC, 
xét các tam giác OAB, OBC, OCA, ta cũng 
Có : 

] 


1 1 
MP = -AB, PQ = „BC, QM = AC. (2) 


Từ các đảng thức (1) và (2), ta suy ra : 
DE =QM. EF = MP, FD = PQ. 
Do đó ta có : Hình bs.10 


Vậy ADEF œ3 AQMP theo tỉ số đồng dạng k = I, trong đó D, E, F lần lượt 
tương ứng với CÁC. đỉnh Q,M, P: 
b) Lục giác DPEQFM có các cặp cạnh đối bằng nhau từng đôi một : 


DP = QF (vì bằng 0A) : 
PE = MF (vì bằng 0Q); 


EQ = MD (vì bằng 20B) 

Lục giác DPEQFM có 6 cạnh bằng nhau chỉ khi DP = PE = EQ. 

Muốn vậy, ta phải có OA = OB = ÓC, khi đó O là điểm cách đều ba điểm A, 
B, C. Vậy O là giao điểm của ba đường trung trực tam giác ABC. 

Trường hợp đồng dạng thứ hai (c.g.c) 

(h. 69) Xét hai tam giác ABC và ANM 


ta CÓ : ^ 
AM I0 2 8 
ƒÊxckic S85 ic<)c SE pov? 12 45 
AC 15 3 10 Ñ 
AN 8 2 
——— —= —-= — M 
AB _ 1 3 
SUY ra Mi, đq) ` Hình ó9 : 
Vy AC AB ìn: 


37. 


118 


Mặt khác, góc xen giữa các cạnh tương ứng trên là góc A chung. 
Vậy AABC œ AANM (c.g.c). 
BC 


Từ đó, ta có: —— = —— hay —= 
N NM k 


=MN= = = 12 (cm). 


(h. 70) Xét hai tam giác ABD và BDC : AB // CD do đó ABD = BDC (hai 
gốc so le trong) 


A 4 B 

AB_4_1, ⁄/ 

BD § 2` 

BD_ 8 _L 

DC l6 2 

p^¬ FT c 

sự NT bằng —} 
T5 ĐÐĐ€` Hình 70 


Vậy AABD œ› ABDC (c.g.e), từ đó suy ra các góc tương ứng bằng nhau, các 
cạnh tương ứng tỉ lệ : 


B = '——” 
AT = DBC BC 


=> BC =2.AD. 
(h.71) 
a) Dựng góc xA'y = A = 60°. 
Trên A'x và A'y theo thứ tự lấy các điểm B', C 
sao cho 

A'B 1 

FaSsiiooloinVie. ha At' = 

AB c3 ý 

A'C' 


AB = 2 (cm)) 


= : (hay A'C = SẠC = 3 (em)). 


AC 3 
: Hình 71 
Tam giác A'BC' là tam giác phải dựng. 
Chứng mình : 
Theo cách dựng ta có : .=. P : €@) 
AB 6cm 3 
AC 3cm } 
g Sc re =—: (2 
AC 9m 3 
A'=A. 
Suy ˆ s Ề _ : và A' = A. Vậy AA'RC œ AABC (trường hợp thứ hai). 


b) Có rất nhiều cách dựng khác nhau, sau đây là một vài cách đựng đơn giản 
(h. 72). 


Hình 72 
38. (h. 73). Xét hai tam giác ADB và 
ABC ta có ì 
: 20 

AD_ 5.1, Š 

AB 10 2` b 

AB 10 1 

AC 20 2 B c 
SUY Tả Tê = . Hình 73 

AB AC \ 


Hai tam giác ABC và ADB có góc A chung (là góc xen giữa hai cạnh tương 
ứng), vậy AABC œ AABD. Từ đây suy ra các góc tương ứng của chúng bằng 
nhau, tức là ABD = ÁCB. 

Bài tập bổ sung 


6.1. Chọn (B). 
6.2. a) Vì ABCD là hình bình hành và E là 


D 
trung điểm của AO (vì BE là trung ` `... 
tuyến của tam giác ABO) nên ta có : 77 
ÁO - CO -— dJẠc : 07710} VÀNG 

2 B M e 
AE= 2ÁO. Hình bị.11 


Mặt khác, theo giả thiết AC = 2AB nên dễ thấy AB = AO và do đó 
1 

AE =~AB. 
2AR 


119 


Xét hai tam giác AEB và ABC, ta có : 
BÊ 0D 0: 

AB AC 2ˆ 

Vậy AAEB ‹ œ AABC (c.g.c). Từ đó suy ra hai góc tương ứng bằng nhau 
ABE = ACB (đpcm). 


Góc A chung, 


b) Theo chứng minh ở câu a) AAEB œ3 AABC theo tỉ số k = ` nên dễ thấy 


BE = RC hay BE = BM. Suy ra ABEM cân tại B. Xét tam giác EBC có : 


BE OE 1 ẤN c6 : : về 
BE “0C 2 Suy ra OB là đường phân giác góc EBC. BO là phân giác 


góc ở đỉnh của tam giác cân BEM nên BO (hay BD) vuông góc với cạnh đáy 
EM (đpcem). 


§7. Trường hợp đồng dạng thứ ba (g.g) 


39. 


120 


Cách ï (h. ?4) 
Xét AADE và ACBE, ta có : 


A =C (hai góc đối diện của hình 
bình hành thì bằng nhau) ; A E B 


AE =CTF (vì cùng bằng 2AB) : 

AD=CB (hai cạnh đối diện của hình 

bình hành). 

Vậy AADE = ACBE (c.g.c). D F c 
Suy ra AADE « ACBF. Hình 74 

Cách 2. 


DEBEF là hình bình hành (vì có BE, DF song song và bằng nhau), suy ra 
DE // RE. 


Từ đó tacó:  AED = ABEF (hai góc đồng vị) q) 
ABF = ` = BFC thai góc so le trong). (2) 

Từ (1) và @) SUY ` ra AED = BFC. 

Mặt khác, A =€ đại góc đối diện của hình bình hành). 

Vậy AADE œ  ACBF (g.g). 


40. 


41. 


42. 


(h. 75). a) Có năm tam giác vuông đồng Ạ 

dạng với nhau từng đôi một theo K 
trường hợp thứ ba (g.g) đó là : AABC, 
AHAC, AHBA, AKAH và AKHC. 

b) Năm tam giác trên đây đã được viết 
theo các đỉnh tương ứng. 


c4 —: Hình 75 
(h. 76). a) ABD = BDC. (hai góc so le 


trong), DAB = DBC (g0). 


A_ 25 8B 
Vậy AADB œ› ABCD (g.g). 


Hình 76 


3.5 
= = [0 (cm); 
25 (cm) 
5.3,5 
25 
©) Vẽ hình thang ABCD 
— Bước I : Vẽ tam giác ABD theo độ dài cho trước của mỗi cạnh. 
- Bước 2 : Lấy B làm tâm, quay cung tròn có bán kính 7cm, rồi lấy D làm 
tâm quay cung tròn có bán kính IOcm, hai cung này cắt nhau tại điểm C 
(khác phía với A so với BD). 


BC= 


= 7 (cm). 


(h. 77). BF là đường phân giác của AABD A 
(tại đỉnh B), đo đó ta có : É 
FD BD 
đó HP Tờ q) 
FA BA 
BE là đường phân giác của AABC (ại °  Ð 5 
đỉnh B) do đó ta có : Hình 77 
EA BA 
“..n: @4) 
EC BC 


ADBA œ› AABC (vì A=B=v Và có góc B chung), do đó ta lại có : 
121 


DB _ BA 


LỆ [xo 3 
AB BC s 
FD_ EA 
Từ (1), (2), (3) su ——=_—.. 
(1), (2), 3) y ra Ta EC 
43.01.7653) Chứng mình AARD.ÿAÁ'ED°@:# hội súyn<CCC sP c bị 
AD AB 
: AM Aè® 
lo) 22421/02)0220607 2012-10 k. 
Hình 78 


Bài tập bổ sung 
7.1. Chọn (D). 


7,2. Theo Theo giả thiế thiết ABCD là › là hình thang vuông và AB // CD, BD 1 BC nên ta có : 
DAB = CRD = Iv, ABD = ñDC (so le trong). 


Do đó : AABD œ ABDC. A B 
AB_AD BD : 
SuY r2: “BC T DC Ó) n 


Xét tam giác vuông DBC, theo định lí 
Py-ta-go, ta có : 
D ® 
DC = VBD2 + BC? = \Jm2 + nŸ, Hình bs.12 
Từ đấy tỉ lệ thức (1), tính được : 


BDˆ” _ — mÔ — _ BC.BD m.n 


AB~= =ĂẮ="T 
DC - tu: 2 2 2 


122 


Với m = 7,25cm, n = 10,75cm, ta tính được : 
ĐC x 12,97em ; AB > 4,05cm ; AD x 6,01em. 


§8. Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông 


44. (h. 79). Hai tam giác vuông ABC và ñ 


MDC có gốc nhọn C chung nên chúng 
đồng dạng với nhau. 


Do đó ta có : M 


AC _B 


D r C 
Hình 79 


= 32 (cm). A 6 


suy ra 


_ BC.MC _ 24.12 
AC - 


CD 


45. (h. 80). Xét hai tam giác vuông ABE và DEC : 
DE = AD — AE = 17 — § =9 (cm). 


 ÔÔÒÐ 8! 

DE DC 9 12 

Vậy AABE œ ADEC. | 

Dođó: AEB = DCE ; q) D = 
ARE > BĐE©C. (2) Hình 80 

Từ (1) và (2) suy ra : 


AEB + DEC = 90° nên BEC = 90°. 
46. (h. 8L) Xét hai tam giác vuông ABC và CDB 
CỔ : 

AC _ BC (Q4 _ 6 

CR DB 6 9} 
Suy ra AABC c› ACDB và do đó có các gốc 
tương ứng bằng nhau : 

CBD = ÁCH. 

Vậy BD // AC (vì cố hai góc so le trong bằng nhau). 


123 


4T. 


49. 


30 


124 


Trên hình 82 có bốn tam giác vuông đồng Ạ 

dạng với nhau từng đôi một, vì chúng có các 

cặp góc nhọn tương ứng bằng nhan. N 

Đó là : AABC, ANMC, AHBA, AHAC 

(bốn tam giác trên đã được viết theo các B e 
đỉnh tương ứng). l HM 


„ h. 83). Xét hai tam giác vuông HBA và HAC Hình 82 


BAN + HAC = \v ; @) ` 
HCA + HAC = Iv. (2) 

Từ (1) và (2) suy ra BAH = HCA, và có 

AHBA œ AHAC. 

Từ ĐH _ ÂH _. AHˆ = BH.CH. : 

AH CH Hình 83 

(h. 84). Giá sử AABC vuông ở A, có đường Ằ 

cao AH và BH z> 9cm, CH = lếcm. Ắp 4 

dụng kết quả bài 48, ta có : 

HA” = HB.HC = 9.16 = 144. 

Tính được HA = 12 (cm). h 

Liên tiếp áp dụng định lí Py-ta-go vào các D È 

tam giác vuông HBA, HAC tính được : Hùu 84 
AB = HB? + HA? = 9 + 122 = 225 = AB= 15 (cm) ; 
AC? = HC” + HA? = 16 + 12? = 400 = AC = 20 (cm) ; 
BC = BH +CH =9 + 16 = 25 (cm). 

(h. 85). Áp đụng kết quá bài toán 48, ta có : 


^ 
AH”= BH. CH =4. 9=36 
=> AH =6 (cm). Ta có BC = 13 (em). 
Cách 1. 
B le 
¬ _Il 6.13 _ 2 BỤ TM 
`ABM = 2 ABC = 2 W _t = 19,5 (cm) Hình 85 


SAHM = SABM — SBAH = 19,5= 2.466 =7,5 (cm?. 


Cách 2. BM = = =6,5 (cm); 
HM = 6,5 -4= 2,5 (cm). 


Vậy Sang = -AH.HM = 7.6.2.5 = 7,5 (cm?). 


Bài tập bổ sung 


8.1. Chọn (C). „ 
8.2. Xét hai tam giác ABC và HBA, ta cố : nà 
BAC = BHA = \v ; 
Blà góc nhọn chung. B H ẻ 
Vậy AABC œ AHBA. Hình bx.13 
ŠW 8390715 01C. 2 0C sa DU lio ve 
U2'HB “HA BA `HB n m 
2 
J.. = 
=>=AC= HB' BC nB 


Xét tam giác vuông ABH, ta có : 


HB = VAB2 - AH? = Vm2 - n2 

2 

m.n m 
Từ đó, tacó: AC =———— ; BC = ý 
` vmˆ ¬. Em ~nˆ b 


Với m = 12,5cm, n= 10,85cm, ta tính được : 
ÁC x 21,85cm ; BC x 25,17cm. 

8.3. a) Xét hai tam giác vuông ABH và CAH có 
ABH = CAH (vì cùng phụ với góc BAH). 


Do đồ AABH œ ACAH (g.g). 


125 


Ôn tập chương III 


51. 


126 


BH 
AH 


BỊ 


SUY fa : 


=> AH? = BH.CH = 4.9 
=> AH = 44.9 =6 (cm). 


Mặt khác, HD L AB và HE L AC nên 
ADHE là hình chữ nhật. : 


Suy ra : DE = AH = 6 (cm). Hình bs.14 


b) Xét tam giác MDH có MDH = MHD (vì cùng bằng góc vuông trừ đi góc 
bằng nhau ODH = OHD). 

Suy ra tam giác MDH cân tại M, do đó MD = MH. q) 
Vì BHD là tam giác vuông tại Ð nên MD = BM. 

Vậy M là trung điểm của BH. 

Tương tự, ta cũng có N là trung điểm của CH. 

c) Theo chứng mình trên ta có : 
ƒ 
2 


DM = MH = -BH = 4 = 2 (cm); 


EN =NH = 2H = z9 =:4'3 (GnŸ! 


DE = AH = 6 (cm). 
DENM là hình thang vuông, do đó diện tích của nó là : 


SDENM “ 3(DM + EN)DE = s0 + 4,5)6 = 19,5 (cem”). 


(h. 86). a) Vẽ ta Ax không 
chứa các cạnh AB và AC, 

Trên Ax, lấy các điểm E, F sao 
cho AE = 2 (đơn vị dài), EF = 3 
(đơn vị dài). 


— Vẽ đường thẳng qua F, B. Hình 86 


32. 


— Vẽ đường thẳng qua E và song song với FB, đường thăng này cất AB tại M. 
— Vẽ đường thẳng qua E, C. 
— Vẽ đường thẳng qua E và song song với FC, đường thẳng này cắt AC tại N. 
Áp dụng định lí Ta-lét (thuận), ta có 

AM AE 2 AN AE 2 

mm... 
Vậy M, N là các điểm phải tìm. 

AM _ AN 


b) Từ kết quả ở câu a) ta có “—— = 
MB NC 


Áp dụng định lí đảo của định lí Ta-lét, ta có MN // BC. 


e) Vì MN // BC, suy ra AAMN‹25 AARBC (theo định lí trong §4), với tỉ số đồng 
AM 2 
đạng k= —— = —. 
AB 5 
Gọi P và S là chu vị và diện tích của tam giác AMN, ta có : 
„k7 SP=fP 


{vì cùng bằng : }. 


P 5 

l 2 
SE ¿|2 sš.Ố«: 
S 5 25 


(h. 87). a) Xét AABO và ÁDCO, ta có : 
BAC = BDC (g0); 
AOB = DỌC (hai góc đối đỉnh). 
Suy ra AABO « ADCO (g.g). Hình 87 
b) AA BO œ ADCO, suy ra 


Bị = C¡ (hai góc tương ứng). () 
Ta lại có : 
€¿ +Ci = 902 (g0) (2) 


Dz +Bị =90° (vì A =903.  @) 
Từ các đẳng thức (1), (2), (3) suy ra Ca = Da. 
Mặt khác, ta có: BOC = AOD (đối đỉnh). Vậy ABRCO œ AADO (g.g). 
127 


53. (h. 88). a) AB // CD > ABH = BDC (hai 
góc so le trong) 


AAHB ‹2 ABCD (g.g). 
b) AAHB œ ABCD 
AH _AB_ An BC.AB _ab. 
BC BD BD BD 


Hình 88 


Áp dụng định lí Py-ta-go, ta có 
BDỶ = AD” + ABỶ = a + bỂ = 12? + 92 = 225 suy ra BD = V225 = l5. 
Ta tính được AH = K = cu =7,2 (cm). 
BD 1ã 
c) AAHB œ› ABCD theo tỉ số k = cản on 
BC. 9 
Gọi S và 8 lần lượt là điện tích của tam giác BCD và AHB, ta có : 


Š= ah. 12.9= 53 (cm?) ; 


Š-e-( 2] sẽ Ñh: (# 54 = 34,56 (cm. 


3 
54. (h. 89). a) Tương tự chứng minh như ở câu a) bài 52, ta có : 
AAOB c5 ADOC (g.g). 
b) Từ kết quả câu a), suy ra 


"ha: @) 


Ta lại có:  AOD = BOC (đối đỉnh). @) 

Từ (1) và 2) suy ra AAOD œ2 ABOC (c.g.c). 

c) AAOD œ ABOC > ADB = BCA. A 
Hai tam giác EDB và ECA lại có góc E chung. 

Suy ra : AEDB œ AECA. 


ED EB _ 


128 


. 


S6. 


S1, 


(h. 90). Tam giác AFH và tam giác CDH là A 

hai tam giác vuông và có AHE = CHD vì E 

là hai góc đối đỉnh. P 

Từ đó ta có : AAFH c› ACDH (g.g). 

Suy Ta : benh = U B D C 
CH DH 

=> AH.DH=CH.FH. (1) Hình 90 

Tương tự ta có : ABFH «2 ACEH. 

Suyra: ĐH _ FĨ _ BH.EH =CH.EH. 2) 
CH EH 


Từ (1) và (2) suy ra : AH. DH = BH. EH =CH..FH. 
(h. 91). Vẽ thêm đoạn thẳng MK. Ñ 
Xét hai tam giác ACP và KMP, ta có : ` 


tia (vì cùng bằng bà, : 


_KP M 
CP. AP 2 Nà 
\ 
KPM - APC (hai góc đối đỉnh). So» SìS 
B K C 


Vậy AACPœ› AKMP (c.g.c). 


KM MP KP 1 Hình 01 
Suyrfa: ———=——_=_-—=_— 

AC CP AP 2 
cà KM= ÁC @) 
Ta lại có PKM = PAC (hai góc tương ứng) = MK // AC. (2) 


Từ (1) và (2) suy ra MK là đường trung bình của tam giác ABC. 
Vậy AK và CM là hai trung tuyến của tam giác ABC. 
a) Xét trường hợp B là góc nhọn (h. 92) ù , 
ta có : 
AANDœ AABM (gg). 
SUY ra : 
AM _AB_ AM _AB D N C 
AN AD AN CB 


Hình 92 


© MRT Toán R¿^ 129 


58. 


59, 


AM AN 
AD=CP) hay —— = ——. 1 
(vì ) hay BA BC q) 


Mặt khác ta lại có: MAN = ABC (cùng phụ với BAM). 

Từ (1) và (2) suy ra AMAN 2 AABC (c.g.c). 

b) Trường hợp B là góc tù (h. 93). 

Cách chứng minh tương tự : 
AAND œ AAMB (g.p). 


AM AB BA 


SUY Ta : 
AN _AD BC 


MAN = ABC (cùng bù với BCD). 
Do đó AMAN «2 AABC (c.g.c). 
(h. 94). Vẽ BG L ÁC. 
AABG œ AACE (g.g) 
AB _ÁG 
AC AE 
= AB.AE=AC.AG @đ) 


AF j BC = GCB = CAF ° le 
(rong). 


Từ đó ta có : 


Hình 93 


ACBG œ› AACF (g.g) —> Co HIẾU cac 


CG. CB 
= BC. AF= AC. CG. (2) 


Cộng các vế tương ứng của (1) và (2), ta có : 
AB.AE+ BC. AF= AC(AG + C@). À 

Vì AG + GC = ÁC, do đó suy ra E 
AB. AE+BC. AF = AC”. 

(h. 95). Hai tam giác ADC và BEC là 
hai tam giác vuông có góc C chung, do 
đó chúng đồng đạng với nhau : 


AADC ® ABEC (g.g). Siác cu 


(2) 


60. 


§1. Hình hộp chữ nhật 


1. 


Từ đồ suy ra : 
AD _AC _DC ÁC _ BC 


Sẽ Z= = .=.-. (Ù 
BE BC EC DC EC 
Mặt khác, AABC và ADEC lại có góc C chung. (2) 
Vậy ADEC « AABC (c.g.c). 
FM FQ 
h. 96). AK /PE= ——=— (I 
( ) ll) EE “EpÐ () 
FQ FP„.... AF 
ŒL//PF—= —=_— (vì cùng bằng — 
Ủ) TD œ{ E SA) 
FQ LO 1 
=2 =-, @) 
FP CL 3 
FM 1 
Từ (1) và (2) suy ra —— = — 
(1) và (2) suy EE 3 


=FM= 2FE. 


Tương tự, ta cũng có EN = SEF và do đó suy ra MN = SEF. 
Vậy FM = MN = NE. 


Chương IV 
HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG. HÌNH CHÓP ĐỀU 


ĐỀ BÀI 


A. HỈNH LĂNG TRỤ ĐỨNG 


Điền thêm vào chỗ trống (...) 
a) Tên gợi của hình 97... 

b) Hình này có ... cạnh 

c) Hình này có ... mặt 

d) Hình này có ... đỉnh. Hình 97 


131 


Xem hình 98. Hãy 


a) Gọi tên các mặt phẳng chứa đường 
thẳng PR. 


b) Gọi tên mặt phẳng chứa đường thẳng PR 
nhưng chưa thấy rõ trên hình vẽ. 


c) Gọi tên mặt phẳng cùng chứa các đường 
thẳng PQ và MV. 


ABCD.A¡B.C¡D; là một hình hộp chữ nhật 
(h. 99). 
a) Nếu O là trung điểm của đoạn A,B thì O 
có là điểm thuộc đoạn AB; hay không 2 
b) K là điểm thuộc cạnh BC, liệu K có thể 
là điểm thuộc cạnh DD/ hay không ? 
Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A¡B,C,D¿ 
(h. 99). Vẽ một đường chéo của mật 
DCC¡D;. Liệu đường chéo này có cắt các 
đường thẳng DC, DịC, DD/ hay không ? 
Quan sát hình vẽ 100 và điển Ð (đúng) 
hoặc S (saI) vào ô vuông, 
a) B, C là các điểm nằm trong mặt phẳng 
(P) 
b) Mặt phẳng (P) chứa đường thẳng AB [_ ] 
c) Đường thẳng/cátABởđiểmB  [ ] 
đ) A,B, C là ba điểm cùng nằm 
trên một mặt phẳng LÌ 
e) B,F và D là ba điểm thẳnghàng  [ ] 
.B,C, E và D là bốn điểm cùng nằm 

trền một mặt phẳng. LỊ 


Hình 98 


Hình 99 


Hình 100 


§2. Hình hộp chữ nhật (tiếp) 


6. 


Chọn kết quả đúng trong các phát biểu 
dưới đây : 

Hình hộp chữ nhật (h. 101) có số cặp 
mặt song song là : 

(A)2 ; (B)3; 

(O4; (D) 5. 

Tìm trên hình hộp chữ nhật 
ABCD.A;B,C,D; (h. 101) một ví dụ 
cụ thể để chứng tỏ các mệnh để sau 
đây là sai : 


Hình 101 


a) Nếu một đường thẳng cắt một trong hai đường thẳng song song thì cũng 
cắt đường thẳng kia. 

b) Hai đường thẳng song song khi chúng không có điểm chung. 

Quan sát hình hộp chữ nhật (h. 102). 

a) Các cập mặt phẳng nào song song 
với nhau 2? 

b) Các điểm D, H, G và C có cùng thuộc 
một mặt phẳng hay không ? 

c) Các điểm D, H, G và F có cùng thuộc 
một mặt phẳng hay không ? Hình 102 
đ) Câu hỏi tương tự như câu b), c) đối 
với các điểm A, B, G và H. 

Tìm diện tích toàn phần của hình hộp 
chữ nhật theo các kích thước cho ở 
hình 103. 


Hình 103 


133 


10. 


11. 


12. 


§3. 
1. 


134 


ABCD.A,B,C,D, là một hình lập phương 
(h. 104). 

a) Khi ta nối A với C¡ và B với Dị, thì hai 
đường thẳng AC, và BD\¡ có cắt nhau hay 
không ? 

b) AC và AC cố cắt nhau hay không ? 

c) Câu hỏi tương tự như câu b) với BD; 
và A)A. 

Quan sát hình lập phương ABCD.A¡B¡C;Dy 
(h. 105). : 

a) Đường thẳng A;B¡ song song với những 
mặt phẳng nào ? 

b) Liệu đường thẳng AC có song song với mặt 
phẳng (A¡C;B;) hay không ? 

Tìm trên hình hộp chữ nhật ABCD.A¡B¡C¡Dy 
(h. 106) một ví dụ cụ thể để chứng tỏ phát 
biểu sau đây là sai : 

Hai đường thẳng nằm trong hai mặt phẳng 
song song thì song song với nhau. 


Thể tích của hình hộp chữ nhật 


Hình 106 


Khi gấp và dán hình dưới đây (h. 107), hình nào tạo thành hình lập phương ? 


Hãy điền "có", "không" vào chỗ trống (...). 


"...... 


b) 


Hinh 107 


©) 


14. Tìm số hình lập phương đơn vị (hình lập phương có cạnh là 1) ở các hình 
108a) và b). 


Hình !08 
15. Từ một đoạn dây thép ngắn hơn 1,5m, liệu người ta có thể tạo ra được một cái 
khung hình lập phương có cạnh là 1dm được hay không ? (đoạn dây thép để 
nguyên, không cắt). 
16. Quan sát hình hộp chữ nhật (h. 109) và trả lời 
các câu hỏi sau : 
a) Ba đường thẳng nào cắt nhau tại điểm G ? 
b) Hai mặt phẳng nào cắt nhau theo đường 
thắng FB 
c) Mặt phẳng (EFBA) và mặt phẳng (FGCB) 
cắt nhau theo đường thẳng nào ? 


Hình 109 


17. Cạnh của hình lập phương bằng 2 (h.110). 
Như vậy độ dài đoạn AC; là : 


(A)2 ; (B) 246 ; 


(C v6 ; (D) 2/2. 
Kết quả nào trên đây là đúng 2? 


Hình 110 


135 


18. 


19. 


20 


21. 


136 


Một hình hộp chữ nhật có các kích 
thước như hình 1 I1. 


Để xếp kín hình hộp đã cho bằng 
những hình hộp chữ nhật có các 
kích thước dài 8cm, rộng 6cm, cao 
4cm thì số hình hộp cần phải có là : 
(A) 125; 40cm 

(B) 100; Hình 111 
(ÓO 50; 

(®D) 25. 

Kết quả nào trên đây là đúng ? 


20cm 


30cm 


Hãy giải thích vì sao : Để cột đứng thẳng hoặc khi làm đế của chân bàn, 
người ta lại néo cái cọc, đóng mộng chân bàn như hình 1 L2 2 


Hình 112 


Từ một tờ giấy hình vuông kích thước 
3 x 3 liệu có thể gấp để tạo thành một 
hình lập phương đơn vị hay không ? 
(có thể làm nắp rời) 

Tìm trên hình hộp chữ nhật 
ABCD. AB,C,D, (h. 113) một ví dụ 
cụ thể để chứng tỏ mệnh đẻ sau là sai : 
Hai đường thẳng cùng vuông góc với 
một đường thẳng thứ ba (thì song song Hình 113 
với nhau. 


22. 


23. 


24. 


Các kích thước của một hình hộp chữ nhật như ở hình 114, độ dài đoạn 
ÁC, là : 


Ầ 420cm 
Hình 114 


(À) 190cm ; (B) I50cm ; (C) 130cm ; (D) 109em. 
Hãy chọn kết quả đúng. 

Quan sát hình 115 và điền vào chỗ trống (...) 
kết quả bằng số : ; 

a) Nếu AB = 8cm và AD = 6cm thì DB = ... 

và nếu HD = 5cm thì HB =... 

b) Nếu AB = I2cm và AD = 8em thì DB =... 
và nếu HD = 9cm thì HB =... 


Hình 115 


Trong các hình dưới đây (h. 116), mỗi hình gồm bao nhiêu đơn vị điện tích và 
bao nhiêu đơn vị thể tích (mỗi hình nhỏ là một hình lập phương đơn vì). 


a) 


Hình 116 


137 


25. Cho các hình lăng trụ đứng với các kích thước như ở các hình 1172), b), c). 


4Ề 20 


3) b) 
Hình 117 


a) Hãy tìm diện tích xung quanh của mỗi hình. 
b) Hãy tìm điện tích toàn phần của mỗi hình. 


§4. Hình lăng trụ đứng 


26. Trong các hình sau đây (h. 118), hình vẽ nào biểu điễn một hình lãng trụ đứng ? 


"276 0 Ä\ 


Hình 118 
27. Một lăng trụ đứng, đáy là tam giác thì lăng trụ đó có : 
(A) 6 mặt, 9 cạnh, 5 đỉnh ; 
(B) 5 mặt, 9 cạnh, 6 đỉnh ; 
(C) 6 mật, 5 cạnh, 9 đỉnh ; 
(Đ) 5 mặt, 6 cạnh, Ø đỉnh. 
Ý nào ở trên là đúng ? 
28. Hãy cho biết : 
4) Một lăng trụ đứng có sáu mặt thì đáy của lăng trụ đó là hình gì ? 
b) Một lăng trụ đứng có tám mặt thì đáy của lăng trụ đó là hình gì ? 


138 


29, Hình 119 biển điễn một lăng trụ đứng, đáy là tam 
giác. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng ? 
(A) Các cạnh bên AB và AD vuông góc với nhau ; 
(B) Các cạnh bên BE và EF vuông góc với nhau ; 
(CO Các cạnh bên ÀC và DF vuông góc với nhau ; 
(Ð) Các cạnh bên ÁC và DE sơng song với nhau ; 
(E) Hai mặt phẳng (ABC) và (DEF) song song 
với nhau ; Hình 119 
(G) Hai mặt phẳng (ACFD) và (BCFE) song song 
với nhau ; 
(H) Hai mặt phẳng (ABED) và (DEF) vuông góc với nhau. 

430. ABCD.XYHK là một lăng trụ đứng, đáy là hình 
chữ nhật (h. 120). 
a) Quan sát hình và chỉ ra những cặp mặt phẳng 
song song với nhau. 


Ẩ 


b) Những cặp mặt phẳng nào vuông góc với nhau ? 


c) Hai mặt (BCHY) và (KXYH) có vuông gốc với X 
nhau hay không 2? 


Hình 120 
d) Sử đụng kí hiệu // và L để điển vào các ô trống ở 
bảng sau : 


AX | BY | CH | DK | XY | YH | HK | XK 


Mặt phẳng 
FT 1+———- 
(ABCD) 
=-—=-= ..--.---. _—_>_ | 
(XYHK) 
(CĐKH) 
_— 


139 


31. Quan sát các hình khai triển ®/Jl@ 
trên hình 121 rồi cho biết : A B 
Cạnh nào sẽ được ghép với 
cạnh AB để có được hình 
lăng trụ đứng ? (Sử dụng các @é|® ^ 
số cho trên hình). 
8) b) : 


Hình 121 


§5. Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng 


32. Quan sát các hình lăng trụ đứng trên hình 122 rồi điển số thích hợp vào các ô 
trống ở bảng đưới đây : 


3) 


Hình 122 
Hình lãng trụ Số cạnh của Số mặt Số đỉnh Số cạnh 
R một đáy (n) (m) d C 
â) 
b) 


a) Viết các công thức liên hệ giữa n, m, d, c. 
b) Hình lăng trụ đứng có 20 đỉnh thì có bao nhiêu mát, bao nhiêu cạnh ? 
c) Có thể làm được một hình lăng trụ đứng có 15 đỉnh hay không ? 


140 


33. 


34. 


35. 


Diện tích toàn phần của cái 
tủ tường hình lăng trụ đứng 
như ở hình 123 là bao 
nhiêu ? (Tính theo các kích 
thước ở hình vẽ). 


Người ta cắt một khối gỗ có 
đạng một hình lập phương 
như hình 124 (cắt theo mặt 
(ACC);Á¡) và được hai lăng 
trụ đứng). 

a) Đáy của lãng trụ đứng 
nhận được là tam giác 
vuông, tam giác cân, hay là 
tam giác đều 2 

b) Các mặt bên của mỗi 
lăng trụ đứng nhận được có 
phải tất cả đều là hình 
vuông hay không 2 


Vẽ hình khai triển (cắt theo các cạnh B,C¡, 
C;Œ, CB và C¡A¡, CA) của lăng trụ đứng, đáy 
tam giác, có các kích thước cho như hình 125 


với a = 5cm, c = 4,2cm, h. = 4cm, h = 3,8cm. 


Hình 124 
l =4 
“ h 
B A 
a 
'® 
Hùnh !2S 


141 


36. Một cái chặn giấy bằng thuỷ tính hình lăng trụ 26cm 


đứng có các kích thước cho ở hình 126. Diện ồ` vC 
tích toàn phần của nó là : 


10cm 
£ ^^) §40cm' ; (B) 620cm ; 
(C) 670cmˆ; (D) 580cm” ; Ẳ 
+ L2 
(E) 600cm”. 
Hình !26 
Hãy chọn kết quả đúng. 


37. Đáy của lăng trụ đứng là một hình thang cân . 
có các cạnh b = 11mm, a = 15mm và chiều cao 
hạ = 7mm (h. 127). 
Chiều cao của lăng trụ là h = 14mm. 


Tính diện tích xung quanh của lăng trụ. 


Hình 127 


38. Cho hình hộp chữ nhật DE,BG;.HF;EG có dạng như hình 128. 


Người ta lấy các trung điểm A, C, I, F của các cạnh tương ứng thuộc đáy trên 
và đáy dưới. Hình DABC.HFEI nhận được là một lăng trụ đứng, một hình hộp 
chữ nhật, hay một hình lập phương ? 


Hình 128 


142 


39. 


Một lăng trụ đứng lục giác đều có độ dài cạnh đáy là 6cm, chiều cao của lăng 
trụ là 10cm. Diện tích toàn phần của lăng trụ đó là (đơn vị cm?) : 


(A) 180 + 54/3 ; 
(B) 180 + 10843 ; 
(C) 360 + 542/3 ; 


(Ð) 360 + 108/3. 
Hãy chọn kết quả đúng. 


§6. Thể tích của hình lăng trụ đứng 


40. 


Hình 129 là một cái lêu ở một trại hè, có đạng một lăng trụ đứng kèm theo 
các kích thước (xem bảng). 


Hình 129 


Sau đây là ba kiểu để học sinh lựa chọn 


a(cm) h (em) c (cm) b (cm) 
130 120 136 250 
120 120 134 260 
3 150 116 137 232 


143 


AI. 


42. 


43. 


144 


a) Với mỗi kiểu, hãy tính thể tích của lều. 


b) Tính phần diện tích của lều nhận được ánh sáng từ Mặt Trời (phần này 


gồm hai hình chữ nhật và hai tam giác). 


c) Với yêu cầu nói trên, nên chọn kiểu lều nào để thể tích của lều lớn nhất ? 


Tìm diện tích toàn phần của hình lăng trụ 
đứng (theo các kích thước đã cho trên 
hình 130). 


Diện tích toàn phần hình lăng trụ đứng, tính 
theo các kích thước cho trên hình 131 là : 


(A)228& ; (B) 240; 
(196 ; (D) 170; 
(E) 210. 

Hãy chọn kết quả đúng. 


Quan sát hình lăng trụ đứng (h. 132). Các 
phát biểu sau đây đúng hay sai ? 

a) Các cạnh QM và MO vuông góc với 
nhau. 

b) MQ vuông góc với Q1 (1 là trung điểm 
của PR). 


E 
AK& 
D 
3m 
4® 

I 
B Am C 
Hình 130 


dinh 132 


44. Thể tích hình lăng trụ đứng theo các kích thước ở hình 133 là : 


(A) 24m” ; (B) 40m ; 
(C)120mẺ ; (D) 240m”. 
Kết quả nào đúng ? 


10m 


Hình 133 Hình 134 


45. Tính giá trị của x theo các kích thước cho trên hình 134, biết thể tích hình 
lăng trụ đứng bằng 15cm”. 


46. Tính thể tích (theo các kích thước) của các hình lãng trụ đứng sau đây 
(h. 135): 


10 cm 


a) b) 
Hình 135 


47. Tính thể tích phần không gian của ngôi nhà có dạng một lăng trụ đứng theo 
các kích thước đã cho ở hình 136. 


10- VBT Toán R/2_ 


145 


48. 


49 


* 


30. 


146 


Hình 136 
Lăng trụ đứng có kích thước như ở hình 


137 thì thể tích của nó là : 

(A) 390cm” ; (B) 360cmỶ ; 
(C) 450cm”; (D) 420cm' ; 
(E) 410cm”. 


Chọn kết quả đúng trong các số trên. 
Theo các kích thước của lăng trụ đứng 
đáy tam giác cho trên hình 138 thì trong 
các số sau : 

(A)48cm` ; (B) 9cm” ; 

(C) 192cmŸ; (Ð) 384cm”, 

số nào là thể tích của nó ? 

Một nhà kho có dạng một lãng trụ đứng 
như hình 139 với BC = ED = CD = 10 (m) 
và DH = 20 (m), AB = AE. Chiều cao từ 
đỉnh Á đến nền nhà là 15 (m). 


Thể tích nhà kho là (mì?) : 

(A) 1800 ; (B) 2000; 
(C) 2500; (D) 2200; 
(E) 1600. 


Số nào nói trên là kết quả đúng ? 


Hình 137 


sáu: 


Hình 139 


51. Tính thể tích và điện tích toàn phần của các hình lăng trụ đứng có các kích 
thước như trên hình 140. 


6,5cm 
4cm 

TK” 
15,4cm 
e 

10cm 

6cm 

65cm 9cm 

b) 


Hình 140 


82. Đố. Ta có một cái khay hình hộp chữ nhật, dùng nó để lấy nước pha một dung 
dịch. Không sử dụng các dụng cụ đo, có thể đong được một lượng nước bằng 
mấy phần của khay ? (Không đánh dấu vào thành khay). 

53. Thể tích của một lăng trụ đứng theo các 
kích thước như hình 141 là : 


(A) 8m ; (B) 10,5mẺ ; 
(C) 12,2m” ; (D) 11mẺ ; 
(E) 15mẺ. 


Hãy chọn kết quả đúng. 


%4. Thể tích của hình lăng trụ đứng được cho 
theo các kích thước ở hình 142 là : 


(A) 180 ; (B)210; 
(230 ; (D) 195; 
(E) 265. 

Kết quả nào đúng ? 


Hình 142 


147 


55. Hãy tính thể tích các hình dưới đây (h. 143) theo các kích thước cho trên 
ˆ Tình vẽ. 


Hình 143 


148 


B. HÌNH CHÓP ĐỀU 


§7. Hình chóp đều và hình chóp cụt đều 


56. Hình chóp tứ giác đều S.ABCD (h. 144) có các 
mặt bên là những tam giác đều, AB = 8m, O là 
trung điểm của AC. 


Độ dài đoạn SO là : 
(A) 8J2m ; (B) óm; 


(@ 32m ; (D) 4m. 
Kết quả nào đúng ? 


Hình 144 


57. Hình chóp lục giác đều S.ABCDEH có AB = 6cm, cạnh bên SA = 10cm. 
Vậy chiều cao hình chóp là : 


(A) 6cm; (B) §cm ; 
(C) v91 em; (D) 136cm. 
Hãy chọn kết quả đúng. 


§8. Diện tích xung quanh của hình chóp đều 


38. Tính diện tích toàn phần của hình chóp tam S 
giác đều theo các kích thước cho ở hình 145. 


Hình 145 


149 


39. Cho hình chóp tứ giác đều (h. 146). Xem hình và điền 
số thích hợp vào các ô còn trống ở bảng sau : 


Chiều cao (h) 


Trung đoạn / 


Hìh 14ó 


60. Một hình chóp tứ giác đều có độ dài cạnh đáy là 6cm, chiều cao là 4cm thì 
diện tích xung quanh là : 


(A) 128cm”; (B) 96cm”; (C) 120cm ; 
(D)60cm2 ; (E) 84cm'. 
Kết quả nào đúng 2? 


61. Hình chóp đều S.ABC có cạnh đáy a = 12cm, chiều cao h = 8em. Hãy tính 
diện tích xung quanh của hình chóp đó, 


§9. Thể tích của hình chóp đều 


62. Một hình chóp tứ giác đều và một lăng trụ đứng tứ giác đều như hình 147 
dưới đây (cạnh đáy và chiều cao bằng nhau) : 


Hình 147 


Nếu thể tích lăng trụ là V thì thể tích hình chớp là : 
V V V 
A)V; B) —; œ@— ; D)—. 
(A) () 2 (O 3 (D) 2 
Hãy chọn kết quả đúng. 
150 


3. 


65. 


‹ Hình 149 là chiếc lều ở một trại hè 


Một cái nhà kính trồng cây thí 
nghiêm có dạng một lăng trụ đứng 
có các kích thước như ở hình 148. 
EDC là một tam giác cân. Hãy tính : 
a) Diện tích hình ABCDE. 

b) Thể tích nhà kính. 

c) Diện tích kính cần phải có để 
"lợp” hai mái và bốn bức tường nhà 
(không tính riểm, mép, ...). 


với các kích thước cho trên hình. 
ABC là một tam giác vuông cân. 


a) Tính thể tích của lều, 


b) Số vải bạt cần phải có để dựng 
lều đó là bao nhiêu ? 


(Không tính các mép gấp đường Hình 149 
viền, v.v...) 


Xét các hình sau : 

1L Kim tự tháp Ké-ốp (Thế kỉ 25 trước Công nguyên) là một hình chóp tứ giác 
đều, cạnh đáy bằng 233m, chiều cao hình chóp 146,5m. 

a) Độ dài cạnh bên là bao nhiên ? 

b) Tính diện tích xung quanh của hình chóp. 

c) Tính thể tích hình chóp. 

2) Kim tự tháp Lu-vrơ (Louvre) (Xây dựng vào năm 1988). 


Người ta làm mô hình một kim tự tháp ở cổng vào của bảo tàng Lu-vrơ 
(Pháp). Mô hình có dạng hình chóp đều chiều cao 21m, độ đài cạnh đáy 
là 34m. 


a) Cạnh bên của hình chóp là bao nhiêu 2 
b) Tính thể tích hình chóp. 


c) Tính tổng diện tích các tấm kính để phủ lên hình chóp này (S,„). 


151 


66. Thể tích hình chóp đều cho theo các kích 
thước ở hình 150 là : 


(A) 54/3cm` ; (B) 540A3 cm” ; E 

© 
(C) 180/3 cm ; (D) 108./3 cm). c 
Hãy chọn kết quả đúng. Ẹ 


67. Tính thể tích hình chóp tứ giác đều O.ABCTD : 
(các kích thước cho trên hình 151). 


6§. Hình chóp tứ giác đều có độ đài cạnh bên là 
5cm, chiều cao hình chóp là 4cm. Thể tích của 
hình chóp là : 


(A) 30cmẺ; (B) 24cm” ; 
3, 3, 
(C© 22cm ; (D) 1ã§cm' ; Hình 151 
(E) 15cmẺ. 
Hãy chọn kết quả đúng. 


69. Tính diện tích toàn phần của các hình chóp đều sau đây : 
a) Hình cho theo các kích thước 
trên hình 152. 

b) Hình chóp tứ giác đều, cạnh 
đáy 6cm, chiu cao hình 
chóp 5cm. 

c) Hình chóp tứ giác đều, cạnh 
đáy 20cm, chiểu cao hình 
chớp 7cm. 

đ) Hình chóp tứ giác đều, cạnh đáy Hình 152 
m, chiều cao hình chóp 50cm. 


152 


70. Tính thể tích và diện tích toàn phần các hình chóp đều đưới đây (theo các kích 
thước cho trên hình vẽ 153). 


8cm 


Hình 153 


71. Tính diện tích toàn phần của hình chóp 
cụt đều cho theo các kích thước trên 
hình 154. 


72, Cho hình chóp cụt tứ giác đểu 
ABCD.A;B¡,C,D¡ có các cạnh đấy 5cm 
và 10cm, đường cao của mặt bên bằng 
5cm. Hãy tính : 

a) Diện tích xung quanh của hình 
chóp cụt. 
b) Tính cạnh bên và chiều cao của hình 
chóp cụt. 


Ôn tập chương IV 


73.  XéL hình lập phương (h. 155). Hãy chỉ ra : 
a) Hai đường thẳng cắt nhau ; 
b) Hai đường thẳng song song ; 
c) Hai đường thẳng không cắt nhau và 
không nằm trong một mặt phẳng ; 
d) Đường thẳng nằm trong mặt phẳng ; 
e) Đường thẳng không có điểm chung 
với mặt phẳng ; 
f) Đường thẳng cắt mặt phẳng ; 

IS Ko TỰ Hình 155 

Ø) Hai mặt pháng cắt nhau ; : 
h) Hai mặt phẳng không cắt nhau ; 
) Hai mặt phẳng vuông góc với nhau. 


153 


74. 


75. 


76. 


154 


Trên hình 156 : ¡, v, h là ba kích thước của một hình hộp chữ nhật. Hãy điền 
số thích hợp vào các ô trống ở bảng sau 


25 


1§ 


"Bồn" đựng nước có dạng một hình lãng 
trụ đứng (h. 157) các kích thước cho 
trên hình. 

a) Tính diện tích bề mặt của bồn (không 
tính nắp). 

b) Tính thể tích của bồn. 

c) Khi bồn đây áp nước thì nó chứa 
được bao nhiêu lít ? Hình 137 

d) Lượng sơn cần thiết để sơn cả mặt trong lẫn mặt ngoài của bồn là bao 
nhiêu (một lít sơn phủ được 16m”). 

e) Một vời bơm với công suất 125 lí/phút, để bơm một lượng nước vào bồn 
lên đến độ cao cách thành bồn là 1,05 mét thì phải mất bao lân ? (bồn không 
chứa nước). 

Tính điện tích toàn phần của làng 
trụ đứng theo cấc kích thước cho ở 
hình 158 : 


Nình 158 


71. 


78. 


79, 


Thùng của một xe tải có dạng một hình 
lăng trụ đứng (h. 59) các kích thước cho 
ở trên hình. 


a) Tính thể tích của thùng chứa. 
b) Nếu 1mẺ cát nặng 1,6 tấn và xe chở 


3 đi nến Ề : 
đến Fị trọng tải của nó thì sức nặng của Hình 159 


cát lúc đó là bao nhiêu ? 


e) Khi cát được san phẳng chở đầy thì phần diện tích của nó bên trong thùng 
xe là bao nhiêu ? 


Độ dài đường chéo AC) (h. 160) của một 

hình lập phương là x/12. đc “0Í 
a) Độ dài mỗi cạnh là bao nhiêu ? 

b) Tính diện tích toàn phần và thể tích 

của hình lập phương. 


Hãy quan sát ba hình dưới đây (h. 161), 
trong đó các hình lập phương đơn vị 
được xếp theo đạng hình chữ U. 


Số các hình lập phương đã xếp tăng lên theo quy luật 
5 hình — 2§ hình —> §1 hình. 
Nếu theo quy luật này thì có bao nhiêu hình lập phương đơn vị ở hình thứ 10 ? 


Hình 160 


Hình 1ó1 


155 


80. Hãy ôm điện tích mặt ngoài theo các kích thước cho ở hình 162. Biết rằng 
hình a) gồm một hình chóp đều và một hình hộp chữ nhật, hình b) gồm hai 
hình chóp đều. 


Hình 162 


§I. Số hình lập phương đơn vị ở hình dưới đây (h. 163) là bao 
nhiêu (mỗi hình lập phương nhỏ là một hình lập phương 
đơn vị) ? 

§2. Cho biết hộp có dạng hình hộp chữ nhật, độ dài đường chéo 
là 50cm. Hãy tìm các kích thước của hai hình hộp như vậy. 
(HD : Đây là một bài toán mở, hãy chọn hai trong ba kích : 
thước của hình hộp có thể chấp nhận được, từ đó tính kích Hình 163 
thước còn lại). 

83. Một hình lãng trụ đứng có đáy là tam giác vuông, chiều cao lăng trụ là 7cm. 
Độ đài hai cạnh gốc vuông của đáy là 3cm và 4cm. 
Hãy tính : 

a) Diện tích một mặt đáy, 

b) Diện tích mặt xung quanh. 
c) Diện tích toàn phần. 

đ) Thể tích lãng trụ. 

84. Tìm diện tích toàn phần và thể tích của lăng trụ 
đứng có các kích thước như ở hình 164. 

§5. Một hình chóp tứ giác đều S.ABCD có độ đài 
cạnh đáy là 10cm, chiêu cao hình chóp là 12cm. 
Tính : 

a) Diện tích toàn phần của hình chóp, 
b) Thể tích hình chóp. 


Xí 


Hình 164 


156 


§6. 


87, 


89. 


90. 


Người ta vẽ phần trên của một cái bàn học 
cố dạng một lăng trụ đứng theo hình 165. 
Các kích thước của nó là : 


AB = 10§cm, BC = 24cm, BF = 90cm, 
FG = 54cm, LG = 18cm, LC = 78cm, 

Các cạnh AB, DC, EF, HG và KL đều 
vuông góc với mặt phẳng (ADKHE)vàLG . 
song song với BE. Hình 165 


^ 108cm B 


Hãy tính : 

a) Diện tích hình chữ nhật CDKL ; 

b) Diện tích hình thang BCLGF ; 

c) Thể tích hình lăng trụ đứng ADKHE.BCLGE. 
Thể tích của một hình chóp đều là 126cm”, chiêu cao của hình chóp là 6cm. 
Như vậy : 

Trong các số dưới đây, số nào là diện tích đáy của nó ? 

(A)45cm? ; (B) 52cm” ; (C) 63cm” ; 

(D) 60cm” ; (E) 50cm). 

Cho hình chóp cụt tứ giác đêu ABCD.A'BCT) có các cạnh đáy là a và 2a, chiều 
cao của mặt bên là a. 

a4) Tính điện tích xung quanh của hình chóp cụt. 
b) Tính độ đài cạnh hên và chiều cao hình 
chớp cụt. 

Cần phải đo đường chéo của một viên gạch có 
dạng hình hộp chữ nhật mà chỉ được phép sử 
dụng thước có chia vạch thì phải làm như thế 
nào ? (không được cắt, xẻ...) 

Tính thể tích của một trụ bê tông cho theo các 
kích thước ở hình 166, SJ = 9, OI= H. 

Phần trên là một hình hộp chữ nhật, phần dưới là 
một hình chóp cụt tứ giác đều. 


Hình 166 


157 


Bài tập bổ sung _ 


IV.1. Quan sát hình lăng trụ đứng tam giác ở hình bs.15 
rồi điền số thích hợp vào các ð trống trong bảng sau : „ 


a <L> b 


Hình bs.15 


Diện tích một đáy  |...............| 210 |....... '....... 


Diện tích xung quanh |....... | 1512 |....... |....... |....... 


Diện tích toàn phần L....... |.......|....... | 4464 |....... 


Thếtch ——=ẽ1......|...... | 3570 |....... 


IV.2”. Một con kiến đang ở vị trí M là trung điểm cạnh A'D' 
của một chiếc hộp hình lập phương ABCDAABCTD' A 
(h. bs.16), Con kiến muốn bò qua sáu mặt của chiếc hộp 
rồi quay trở về M. Tìm đường đi ngắn nhất của con kiến. 


Hình b<.l6 


IV.3. Thể tích của một hình chóp tam giác đều thay đổi thế nào nếu ta tăng 
a) gấp đôi chiều cao của hình chóp ; 
b) gấp đôi cạnh đáy của hình chóp ; 
€) gấp đôi cả chiều cao và cạnh đáy của hình ,chóp. 

158 


IV.4. Quan sát hình chóp tứ giác đều ở hình bs. L7 rồi điền 
số thích hợp vào các ô trống trong bảng sau : 


a 
Hình bs.l7 
â Ô"... no -JN 
d/- ——- -/|424466:| s2 .0Ÿl, 195 | a2 17 
h- -  - | 3 !(| 6 |š có | s28y2yc| sz2/22\ 
Diện tích đáy m.n= 
Diện tích xung quanh '....... |....... 720 |....... 344 
Diện tích toàn phần |....... |....... |....... | ....... | .....«. 
Thể tích giản dê | s49 9/3 0| là + zs 4096 |....... 


IV.5. Cho hình chóp cụt đều có đáy là hình vuông, các cạnh đáy là a và b. Biết 
diện tích xung quanh bằng tổng diện tích hai đáy, tính chiều cao của hình 
chóp cụt đều. 


LỜI GIẢI, CHỈ DẪN HOẶC ĐÁP SỐ 


A. HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG 
§1. Hình hộp chữ nhật 


L Học sinh tự làm. 
2. a) Có hai mặt phẳng chứa đường thẳng PR : 
mp(PORS) và mp(PRV TT). 


b) Ngoài mặt phẳng đáy (PQRS) chứa PR có thể thấy ngay thì mặt phẳng 
chưa thấy ngay lập tức là nnp(FTVR). 


c) Đó là mặt phẳng (PQVMI). 


159 


Xem hình 167 : 

a) Mặt bên của hình hộp chữ nhật 
ABCD.A,B,C,D, là một hình chữ nhật, 
như vậy A¡B là một đường chéo, do đó O 
cũng.là trung điểm của đường chéo còn lại 
AB¡. Vậy O thuộc đoạn ABỊ,. 

b) Không. Vì K không thuộc mặt phẳng 
(DCC;,D,) mà DD( là một đường thẳng 
thuộc mặt phẳng đó. 


Hình 167 


* Đường chéo D¡C hay đường chéo DC( đều cắt cạnh DC. 


» Nếu vẽ đường chéo DC; thì DC¡ cắt D,C ở điểm O', nếu vẽ đường chéo D;C 


thì nó trùng với D¡C. 


* Đường chéo D¡C hay đường chéo DC; đều cất cạnh DD¡. 


a) Đúng;  b) Sai 
©) Sai ; đ) Đúng 
e) Sai ; f) Đúng. 


§2. Hình hộp chữ nhật (tiếp) 


160 


Kết quả đúng : chọn (B) 3. 

Quan sát hình hộp chữ nhật (h. 168). 

a) Chẳng hạn AB // DC và BB¡ cắt AB nhưng nó 
không cất DC. 

Mệnh đề a) sai. 

b) Chẳng hạn hai đường thẳng DC và BB, không 


có điểm chung nhưng chúng không song song. 
Mệnh đề b) sai. 


a) mp(ABCD) và mp(EFGH) ; : 
mp(FGGPB) và mp(EHDA) ; 
mnp(HGCD) và mp(EFBA), 


Hình 148 


10. 


11. 


12. 


§3. 
13. 
14. 


15. 


16. 


b) Có cùng thuộc mp(DHGC), 

c) Không. 

đ) Có cùng thuộc mp(ABGH). 

Bạn đọc tự tính toán. ÐŠ : 108cm”. 


a) Bốn điểm A, B, C¡, Dị thuộc một mặt phẳng. Dễ thấy ABC;D; là một hình 
bình hành có AC; và BD, là hai đường chéo nên chúng cắt nhau. 

b) Tương tự câu a) AC; và A¡C là hai đường chéo của hình chữ nhật ACC;A¡, 
trên chúng cắt nhau. 

c) Không cắt nhan. 

a) Bạn đọc tự làm. 

b) AC / AI¡Cc, AC không thuộc mp(A¡C¡B¡) 
suy ra ÁC // mp(A¡C¡ Bì). 


Xem hình I69. Ta có BC; nằm trong 
mp(A¡B¡C¡D¡), DC nằm trong mp(ABCD) mà 
mp({A¡B;C,D;) // mp(ABCD) nhưng B¡C¡ không  A B 
song song với DC. Hình 162 


Thể tích của hình hộp chữ nhật 

Đáp : a) Có ; b) Không ; c) Không. 

Bạn đọc tự tính toán : 

a)64; b) 360, 

Khung của hình lập phương gồm 12 cạnh, mỗi cạnh có độ dài là Idm, như 
vậy cần ít ra là 1,2m. Tuy nhiên, “để lượn qua" hết cả khung mà không được 


cắt dây thì cần phải có ít ra là 3đm nữa, như vậy, không thể tạo ra khung với 
đây ngắn hơn 1,5m nếu không cắt dây thếp. 


a) HG, CG và FG. 
b) Mặt phẳng (EFBA) và mặt phẳng (FGCB). 
c) Hai mặt phẳng đã cho cắt nhau theo đường thẳng BF. 


I1- VBT Toán 8/2 161 


17. Chọn (C) 46. 
Sử dụng định lí Py-ta-go (hoặc bài toán quan trọng ở sách giáo khoa). 
18. Tương tự như bài 14 (với đơn vị đo cụ thể). 
Thể tích hình hộp nhỏ : 8 . 6. 4 = 192 (cm”). 
Thể tích hình hộp đã cho : 40. 30. 20 = 24000 (cm”), 
Kết quả đúng : (A) 125. 
19. Cái cọc và chân bàn đều vuông góc với mặt 
phẳng (mặt đất). Để cọc và chân bàn đứng 


vững người ta dùng ít nhất ba điểm định vị 
không thẳng hàng trên mặt đất. 

20. HD : Khai triển hình lập phương đơn vị 
không kể nắp và trải phẳng ra trên tờ giấy 
(h. 170). Quan sát hình vẽ ta thấy hình chữ 
thập có thể đặt gọn vào trong tờ giấy, cách 


mép tờ giấy Ế —2 đơn vị đài. Ở bốn Hình 170 


góc của tờ giấy, còn thừa bốn tam giác vuông 
đủ để dán lại thành cái nắp hộp (mặt 
thứ sáu). 

Trả lời : Có thể gấp được hình lập phương 
đơn vị từ một tờ giấy hình vuông kích thước 
3x3. 


(h. 171) A¿A L AB và A¡A L AD nhưng AB 
và AD không song song với nhau. Hình 171 
Vậy mệnh đề sai. 

Kết quả đúng : Chọn (C) 130cm. Ta có : 


21 


* 


22 


bà 


AC = V402 + 302 + 1202 = (j16 900 = 130 (cm). 
(Sử dụng định lí Py-ta-go). 


162 


23. a) DB = 10 (cm) và HB = 2/125 (cm). 


b) DB= 2208 (cm) và HB = I7 (em). 
24. a) Hình a) có kícb thước là 4 ; 2 và 2 đơn vị đài. 
Diện tích hình a) gồm : 
— Bốn mặt hình chữ nhật kích thước 4 x 2 có diện tích là : 
4. (4.2) =32 (đơn vị điện tích). 
— Hai mặt hình vuông kích thước 2 x 2 có diện tích là : 
2.(2.2)= § (đơn vị điện tích). 
Vậy hình a) có điện tích là : 
32+8 =40 (đơn vị diện tích). 
Thể tích hình a) là : 
V=4.2.2= 16 (đơn vị thể tích). 
b) Tương tự câu a) điện tích hình b) là 28 đơn vị diện tích. 
Thể tích hình b) là V =1. 2. 4= 8 (đơn vị thể tích). 
c) Hình c) có kích thước là 3 ; 3 và 3 đơn vị dài. 
Như vậy mỗi mặt có 3. 3 đơn vị diện tích. 
Hình e) có 6 mặt nên có 54 đơn vị điện tích. 
Thể tích hình c) là V = 3. 3. 3 = 27 (đơn vị thể tích). 
d) Hình đ) có 6§ đơn vị diện tích và 30 đơn vị thể tích. 
25. ÐS: 


Šxa 234 600 1120 


. 306 660 1480 


163 


§4. Hình lăng trụ đứng 


26. Hình 3, 4, 5. 
27. Chọn (B) : 5 mặt, 9 cạnh, 6 đỉnh. 
28. a) Bạn đọc nên mình hoạ bằng hình vẽ, chẳng hạn hình hộp chữ nhạt, hình lập 
phương (đáy là một tứ giác). 
S : Đáy là một tứ giác. 
b) Đáy là một lục giác. 
29. (A) Sai: AB không là cạnh bên. 
(B) Sai : EF không là cạnh bên. 
(G Sai : AC và DF không là cạnh bên, không vuông góc với nhau. 
(D) Sai : AC và DF không là cạnh bên, 
(E) Đúng. 
(G) Sai. 
(H) Đúng. 
30. Bạn đọc tự làm. 
3L a) Cạnh (2) sẽ được ghép với cạnh AB ; 
b) Cạnh (1l) sẽ được ghép với cạnh AB. 


§5. Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng 

32. Đối với việc điển vào bảng bạn đọc tự làm. 
a)m=n+2,d=2n,c=3n. 

b) Hình lăng trụ có 20 đỉnh thì có 12 mặt, 30 cạnh. 
c) Không. Số đỉnh của hình lăng trụ là một số chắn. 

33. HD : Hình cần tính diện tích là lăng trụ đứng có đáy là tam giác vuông, hai 
cạnh góc vuông : 70cm và 70cm (chú ý nên tính gọn tam giác vuông cân), 
chiều cao 1,8m. 

ĐS : (30 100 + 1802/9800 ) (cm). 

34. a) Đáy của lăng trụ nhận được là tam giác vuông cân. 

b) Các mặt bên nhận được có hai hình vuông và một hình chữ nhật. 

35. Bạn đọc tự vẽ. 


164 


36. HD : Cân phải thận trọng khi tính điện tích tam giác đáy. Nên nhận xét ! 
(102 + 24” = 676 = 26” nên đáy là tam giác vuông cạnh huyện 26). 
ĐS : Kết quả đúng : chọn (A) 840cmẺ. 


37. HD : Tự làm theo hướng dẫn ở hình 172. Để 
tính AD và CB, bạn đọc cần dựa vào tam 
giác vuông ADH, như vậy cần tính AH,... 


ĐS : 28(V/53 + 13)mm°. 


38. Hình nhận được là một lãng trụ đứng 
DABC.HFEI. Các mặt bên đều là những 
hình chữ nhật, hai đáy là hai hình bình hành. 

39. Chọn (D) 360 + 108/3 (cm?). 


Cản tính diện tích một tam giác đều 
cạnh 6cm... 


Hình }72 


§6. Thể tích của hình lăng trụ đứng 


40. HD : 


a) Có thể coi lêu là một lăng trụ đứng, đáy là một tam giác có một cạnh bằng 
c, một cạnh bằng a, chiều cao của đáy là h. Chiều cao lãng trụ bằng b. Sử 
dụng công thức tính thể tích lãng trụ. 

b) Sử dụng công thức tính diện tích để suy ra kết quả. 

c) Bạn đọc tự giải. 


* 


41. Diện tích toàn phần : 96m”. 
42. Chọn (A) 228. 


Trước hết hãy tính điện tích mặt đáy (một hình thang vuông, các cạnh đáy 9, 
6, chiều cao 4). Các mặt khác đều là hình chữ nhật. 


43. Quan sát hình và đễ thấy : 
a) Đúng ; 
b) Đúng. 


44. HD : Đáy là tam giác vuông, các cạnh góc vuông là 4m và ốm, chiều cao lăng 
trụ là lÙm. 


ĐS : Chọn (C) 120m”. 
165 


45. 


47. 


49. 


50. 


51. 


166 


HD : Bạn đọc tự tính. 
Với chú ý V = Sh 


mà S= 2.2 .„X (cm?) và h= 5cm ; V = 15cm. 


. Để; a) V = 10. 15. 10 = 1500 (cm); 


b) V = 60cm”. 
HD : Cần chia ngôi nhà ra làm hai phần : 


— Một phần là lang trụ đứng ; đáy của lăng trụ này là tam giác cân, cạnh đầy 
6m, chiều cao của đáy 1,2m ; chiều cao lăng trụ 15m. 


— Phần còn lại là hình hộp chữ nhật dài 5m, rộng 6m, cao 3,5m. 
~ Tính thể rích từng phần rồi cộng lại. 
ĐS : 369m”. 


. HD : Để ý đáy là tam giác vuông, hai cạnh góc vuông là 5cm và I2cm ; chiều 


cao lăng trụ đứng là 15cm. 
ĐS : Chọn (C 450cm”. 


HD : Đề ý rằng mặt đáy của hình lăng trụ đứng là tam giác có cạnh đáy 6cm, 
chiều cao 4cm và chiều cao của lăng trụ đứng là §em. 


ĐS : Chọn (B) 96cm”. 

HD : Lầm tương tự như bài 47. 

Để : Chọn (C) 2500m”. 

a) Hình đã cho là một lăng trụ đứng đáy là hình thang cân. 

Cạnh đáy nhỏ 2cm, cạnh đầy lớn 8cm, chiều cao của hình thang cân là 4em, 
chiều cao của hình lăng trụ 10em. 

Diện tích một đáy : 0 + 8).4 = 20 (em?). 


Diện tích xung quanh : 
(2+8+5 +5). 10= 200 (cm?). 
s Diện tích toàn phần : 240 (cm). 
« Thể tích: 20. 10 = 200 (cm`). 
b) Tương tự câu a) Sự, = 478,4cmˆ, V = 600,6cm'. 


». 


33. 
14. 


S. 


s Từ khay đầy, có thể rót ra đúng một 
nửa (h. 173a). 

(Có thể rót nước còn lại ở khay ban đầu 
để có đúng ‹ khay nước (h. 173b). 
Nếu có thêm một dụng cụ chứa khác 
thì có thể gộp những "phần nước" 
khác ng của khay tức là một bội 
2 5 


Hình I73a 


của “ Chẳng hạn : . Ta sẽ 


AT. 
3'3'6. 

lí giải được điều này khi hợc về thể 

tích hình chóp). 

Chọn (B) 10,5mỶ. 

HD : Cần phân hình đã cho thành hai 

lăng trụ đứng có cùng chiều cao là 5. 

Đáy của lang trụ thứ nhất là hình chữ 

nhật dài §, rộng 4. 

Đáy của lăng trụ thứ hai là hình thang 

vuông ; các cạnh đáy của hình thang 

vuông này là 8 và 6, chiều cao là 3. 

ÐS : Chọn (E) 265. 

a) Hình đã cho là một hình hộp chữ nhật, 

Thể tích cần tính bằng : 

V=5,25.3,45.2,24x~ 40,57. 
b) Thể tích cần tính gồm một hình hộp chữ nhật và một lăng trụ đứng đáy 
tam giác. 


Hình 175b 


Diện tích đầy tam giác : 
ˆ .1/8.8,5= 7,65. 
2 


Diện tích hình chữ nhật : 
8,5. 3,2 = 27,20. 
Diện tích đáy : 27,20 + 7,65 = 34,85. 
Thể tích cân tính : V = 34,85. 6,4 = 223,04mÌ. 


e) Thể tích cần tính : V = : .28.1,5.4.5 =9,45, 


167 


lá8 


đ) Diện tích đáy : 
27 +15,5).6,1 = 73,81. 


Thể tích cần tính : 
V=73,51. 10,5 = 775,005. 
e) Có thể chia hình đã cho thành hai phần : 
Phần một là một lãng trụ đứng, đáy là hình chữ nhật, các kích thước là 6 ; 7, 
chiều cao 12. 


Phần hai là lăng trụ đứng chiều cao 12. Đáy là một hình thang, đáy trên và 
đáy dưới là 3,6. Chiều cao của hình thang là 10. 


Cả hai lăng trụ đứng có chiều cao là 12. 
Diện tích hình chữ nhật 6. 7 = 42. 


Diện tích hình thang 26 +6).10=45. 


Diện tích đáy : 87. 
Thể tích cần tính 
V=§7.12= 1044. 
f?) Có thể chia hình đã cho thành hai phần : 
Phần một là một lăng trụ đứng, đáy là hình chữ nhật các kích thước là 10 và 30. 


Phần hai cũng là một lăng trụ đứng, đáy là một hình thang, Đáy trên, đáy 
dưới đài 10 và 30, chiều cao hình thang này bằng 10. 


Cả hai lăng trụ đứng có chiều cao là 25. 
Diện tích hình thang sú0 + 30).10 = 200. 


Diện tích hình chữ nhật 10 . 30 = 300. 
Diện tích đáy 500. 

Thể tích cần tính : V = 500. 25 = 12500. 
ø) Có thể chia hình đã cho thành hai phần : 


Phần một là một lăng trụ đứng. Đáy là một hình chữ nhật với các kích thước 
10 và 25. 


Phần hai là hai hình lăng trụ đứng, kích thước đáy là 5 và 8. 
Các lăng trụ đứng có chiều cao là 17. 

Diện tích hình chữ nhật : 25. 10 = 250. 

Diện tích đáy : 250 + 2.5. 8 = 330. 

Thể tích cần tính : V = 330. 17 = 5610. 


B. HÌNH CHÓP ĐỀU 


§7. Hình chóp đều và hình chóp cụt đều 


56. /ID : Đề ý rằng SOA là tam giác vuông ở O. Sử dụng định lí Py-ta-go vào tam 
giác này, cần biết OA. 
ÐS : Chọn (C) V32 m. 

57. Chọn (B) 8cm. 


§8. Diện tích xung quanh của hình chóp đều 


5§. HD : Hình chóp đã cho có bốn mặt là những tam giác đều bằng nhau. Ta biết 


a2v3 
SE: 


một tam giác đều cạnh bằng a thì diện tích của nó là 


ĐS : a243. 
39. Ta có bảng : 


Chiều cao (h) 8 15 ^189 v1 
Trung đoạn (D 10 17 15 6 
Cạnh đáy 12 16 12 10 
Šxg 240 544 360 120 
60. Chọn (D). 
61. Lấy I là trung điểm của BC (h. 174), ta có 


1B = 6cm. 


s Trong tam giác vuông AIB : 


AI= VAB? - BI? -= V12? ~ 62 
= V144 ~ 36 = V108 (cm). 


s-Trong tam giác vuông SOI : 


lÌ V108 
3 


Ol=-_-AI-= 
3 


(cm). Hình 174 


169 


§9. 


62. 


65. 


170 


2 
SI= VSO? + O2 = lý # *) = X64 +12 = V76 (cm). 


Ssuc = SLBI = 6.76 = 6x76 (cm?) 
S,„= 3Ssục = 3.6/76 = 18/76 (cm?). 


Thể tích của hình chóp đều 


Kết quả đúng : chọn (C) m 


. HD : Cần phải phân chia hình vẽ ra hai phần, một phần là hình lăng trụ đứng 


đáy tam giác và một phần là hình hộp chữ nhật. 
ĐS :a) 52m; b) 520m ; c) 304m”. 


. 8) Lều có đạng một lăng trụ đứng : 


1 
Sđáy = Phước =2(m) 


V=2.5=10(mÖ. 
b) #D : Số vải bạt cần có để dựng lêu chính là điện tích hai mặt bên và hai 
đầu hồi. 
Để ý rằng các mặt bên đều là các hình chữ nhật có diện tích 2. 5 = 10 (m?). 
ÐS - Số vải cần có : 
2.10+2.2= 24 (m?). 
1) a) J48606,75 ~ 220,5 (m). 
b) 466-./35034,5 = 87223,6 (m?). 
c) Diện tích đáy : 
233. 233 = 54 289 (m?). 
Thể tích hình chóp : 


: _54 289 . 146,5 = 2651112,8 (mỒ). 
2) a) x/1019 = 31,9 (m). 


b) 8092m'”. 
c) 684/730 = 1837,3 (m?). 


69. 


70. 


._ Kết quả đúng : chọn (C) 180/3 cm?. 


1 


s!n đề: Việc 8ìco 257010 l3¿5 6S:5UVEin ý 
3 3 3 


- Kết quả đúng : chọn (B) 24cm”. 


a) Theo hình 152 thì AM L BC. 
Vì AO là đường cao của hình chớp nên trong tam giác vuông AOM, ta có : 


AM? = AO2 +OM? - 82 +32 = 73. 


Vậy AM= V23. 
Do đó diện tích toàn phần của hình chớp là : 
Sp= Shcpe † 4SApc 


= 36 + 124/73 138,5 (cm'). 


=6.6+4.|S-ŸP] 
2 


b) 36 + 124/34 ~ 106 (cm'. 

c) 40.4/149 + 400 ~ 888,3 (cm?). 

đ) 2/0,5 +1> 2,4 (m2). 

a) * Diện tích đáy của hình chóp đều : 
S= 6. 6= 36 (cm?). 


Do chiều cao của một mặt bên là 5cm và cạnh đáy là 6cm nên dễ tính được 
chiều cao của hình chóp bằng 4cm. 


Thể tích của hình chóp : 
Ị 3 
Y chép = 3 * 36 . 4 =48 (cm ). 
* Diện tích xung quanh của hình chóp : 
1 2 
=4. —.6.5=60 (cm). 
Sxa 2 (cm ) 


Diện tích toàn phần của hình chóp : 
Sự = 96cmÝ. 

b) Diện tích đáy của hình chóp đều : 
§= 10. 10 = 100 (cm?). 


17I 


71. 


72. 


172 


Chiều cao của hình chóp : V132 - 5? = V144 = 12. 
Thể tích của hình chóp : 


V nạp = 5 . 100. 12= 400 (cm)), 
* Diện tích xung quanh : 
S24: 2 . 10, 13 = 260 (cm'). 


Diện tích toàn phần của hình chóp : 
S;= 360cm”. 
ND : Diện tích đáy trên : 6. 6 = 36. 
Diện tích đáy dưới : 12. 12 = 144. 
Ta tính đoạn lJ : 
OjI=3; 
OJ=6. 
Vậy U = V81 + 9 = 90. 


Diện tích một mặt bên hình thang là 
s= 26 +12)../90 = 9/90, 


Từ đó bạn đọc tính tiếp đến kết quả. 
ĐS : 36-/90 + 180. 


a) Hai đáy của hình chớp cụt đều là 
những hình vuông (h. 175) nên 


Sạa =5. 5+4..10). 5 = 150 (cm”). 


b) * Từ tam giác vuông AA¡H 


AAi = JAHẺ + A,H mà AH =25 
nên ÁA; = Q5? + (2,5) ~ 5,50. 


* Từ tam giác vuông II ¡J ta có 


OO; = JH2 - HỆ = v52 - (2,5 = VJ18.75 + 4,33. 


Mình 175 


Ôn tập chương IV 


73. a) Hai đường thẳng cắt nhau: — AA¡ và AD; 

AB và BC; ... 

b) Hai đường thẳng song song: AD và RC; 
BB¡ và DD,... 

©) AA; và BC, BBị và AD;... 

đ) AB nằm trong (ABC), AA¡ nằm trong (AA¡Dn) ; 

e) AB và mặt phẳng (A,BỊC)) ; 

BC và mặt phẳng (AA¡D,) ;... 

Ð AA;¿ cắt mặt phẳng (ABC) tại A ; 

CC¡ cắt mặt phẳng (ABC) tại C;.... 

ø) Hai mặt phẳng (ABC) và (AA,D)). 

Hai mặt phẳng (A¡B¡C¡) và (BBIC)) :.... 

h) Mặt phẳng (ABC) và mặt phẳng (A¡B¡C)). 

Mặt phẳng (AA;B,) và mặt phẳng (DD¡C)) ;.... 

0 Mặt phẳng (DCC;D/,) và mặt phẳng (DCBA) ;.... 


74. 
ị 25 8 l5 8 
v 20 4 2 6 
h 10 6 4 12 
1 B 
Su 900 144 216 336 
S 1900 208 S76 432 
SE T.Ặ.T CC: r7 EEENERRGGECQUGĐEN 
V 5000 192 729 | 576 


75. a) Diện tích phần cần tính bằng diện tích xung quanh của hình cộng với điện 
tích một đáy : 


2(5,3 + 12,5). 2,1+ 12,5. 5,3 = 141,01 (m'?. 
b) V=2,!.5,3. 12,5 = 139,125 (m?). 


173 


76 


bà 


77. 


78. 


79. 


174 


c) 139 125 lít. 
đ) Diện tích phần cần sơn : 
141,01..2= 282,02 (m?). 
Số lít sơn cần có : khoảng 17,63 lít. 
e) Thời gian cần bơm : Khoảng 9 giờ 16,5 phúi. 
» Diện tích đáy ABC : 
S= 2.6.4 = 12 (m2). 


»® Diện tích mặt BCC¡B4 : 
§ =6. 10 = 60 (m?). 
* Diện tích AAI€IC : 
§ = 10. 5 = 50 (m'). 
Dễ thấy hai mặt AA¡B,B và AA¡C,C bằng nhan nên : 
Sp= 2§¡ +§; +28; = 2. 12+ 60 +2. 50 = 184 (m°). 
a) Thùng chứa có dạng một lăng trụ đứng 
V=1,6.3,1.7= 34,72 (mì). 
b) Cát nặng : 


34,72. : -1,6 = 4l,664 (tấn). 


c) HD : Phần diện tích bên trong gồm diện tích xung quanh của một lăng trụ 
đứng với các kích thước 1,6 ; 3,l và 7 mét, cùng với một hình chữ nhật, kích 
thước 3,1 và 7 mét, 


ĐS :§S=3,1.7+2(3,1 +7). 1,6 = 54,02 (m?). 
a) Độ dài môi cạnh của hình lập phương là : 2 (đơn vị chiều dài). 
b) ~ Thể tích hình lập phương : 8 (đơn vị thể tích). 
— Diện tích toàn phần gần bằng 24 (đơn vị điện tích). 
Cách 1. Khi ta vẽ hình thứ tư thì 
Số hình lập phương đơn vị ở phía trái là 4. 5. 4 = 80. : 


Šố lập phương đơn vị ở phía phải cũng là 4. 5. 4 = 80. 

Số hình lập phương đơn vị ở giữa là 16. 

Vậy có tổng số là 176 hình lập phương đơn vị. 

Theo quy luật thì ở hình thứ 10 : 

Số hình lập phương đơn vị ở phía trái là : 10. 11. 10 = 1100, 

Số hình lập phương đơn vị ở phía phải cũng là : I0. 11. 10 = 110. 

Số hình lập phương đơn vị ở giữa là : 10. 10 = 100. 

Vậy số hình lập phương đơn vị ở hình thứ 10 là : 

1100 + I100 + 100 = 2300. 

Cách 2. (Dùng cho học sinh khá, giỏi) : 

HD : Nhận xét khi n=ltacó5 = 2+3 =2 +31 =211+312 
n=2tacó28 = l6+12 =2.8 +3.4 =2.22+3.27 
n=3tacó81 =54+21 =2.27+3.9 =2.3)2+3.37 


n= 4 ta có 176 = 128 + 48 = 2.64 + 3.16 = 2.4) + 3.4”. 
Dãy số 5, 28, 81, 176 có thể viết lại như sau : 
2.12+3.12;2.22+ 3.22; 2.3) + 3.32; 2.42 + 3.47, 
Vậy công thức tổng quát để tính số hình lập phương là 
2n` + 3n, 
Theo để bài thì hình thứ 10 có : 
2.10 + 3.10” = 2000 + 300 = 2300 (hình lập phương đơn vị). 


. a) HD : Hình đã cho gồm một hình hộp chữ nhật, đáy là hình vuông cạnh 
bằng 5m, chiều cao 2m và một hình chóp tứ giác đều cạnh đáy là 5m và chiều 
cao hình chóp là MO = 3m. 


Diện tích phần cần tính gồm : 

* Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là 
4.5.2=40. 

® Diện tích một đáy của hình hộp chữ nhật là : 
3.5=25. 


175 


81. 


82. 


176 


* Diện tích xung quanh của hình chóp đều : 
Từ đề bài, chiều cao của một mặt bên là : 
v2,57 +9 = J15,25 ~ 3,9, 


Vậy diện tích xung quanh của hình chóp đều là : 


Sạạ =3/9. 2.5.4 539, 


ĐS : Diện tích cần tính khoảng 104m". 


b) D : Diện tích phần cần tính là hai lần diện tích xung quanh của một hình 
chóp tứ giác đều, có cạnh đáy bằng 6cm và chiều cao 9cm. 


Từ giả thiết của đề bài, ta tính được chiều cao của một mặt bên : 
v9 +81 = v90 x 9,48. 


Điện tích xung quanh của một hình chóp khoảng 


+.2.6..9,48 < 114. 


ĐS : Diện tích cần tính khoảng 228 (cm'). 
Lớp dưới cùng gồm : 3. 3 (hình lập phương đơn vì). 
Lớp ở giữa gồm : 3. 2 (hình lập phương đơn vị). 
Lớp trên cùng : 3 hình lập phương đơn vị. 
Tổng cộng có 9 + 6 + 3 = 18 (hình lập phương đơn v}). 
Có thể chọn : 
* a= 20cm, b = 24cm khi đó 
a” + bỂ + c?= 50Ÿ hay 400 + 576 + cˆ = 507 = 2500 

Suy rã cˆ = 1524 vậy c > 39 (cm). 
*a=25,b=l5 vậy a2 +b+c“= 502 

hay 625 + 225 + c?=2500 SUY ra c?= 1650. 
Vậy c ~ 4[ (cm). 


83. a) Diện tích một mặt đáy : s .3.4=6 (cm2). 


b) Diện tích xung quanh 
7(3 +4 +5) = 84 (em?. 
c) Diện tích toàn phần 
84 +2. 6 = 96 (cm?). 
đ) Thể tích 
V=1.6=42 (cm). 
84. ° Diện tích toàn phần của lăng trụ đứng là 
Sọp = Sa + 254. 
Trong tam giác vuông ABC theo định lí Py-ta-go, ta cố : 
BC = V92 +12? = 3225 = 15 ; 
Su¿= (9 + 12+ 15). 10 = 360; 
2S = << ~= 108 ; 
Sụ = 360 + 108 = 468 (cm”). 
» Thể tích của lăng trụ đứng là : 
V= Sh= “ ” .10= 540 (cm). 
85. Giải. Gọi O là tâm của hình vuông, K là s 
trung điểm BC (h. 176) 
a) * Trong tam giác vuông SOK, ta có : 
SOK = 90° và OK = 5cm (K là trung điểm 
của BC). 
Vậy, theo định lí Py-ta-go : 
SK? = OS” + OK? = 12? + 5? 
= 144 + 25 = 169. 
Vậy đoạn SK = A169 = 13 (cm). 


Fr““~r--==3 


xE" 


Hình 176 


Ssục = BC . SK = 7.10. 13 = 65 em”). 


I3- VBT Toán 8/2 177 


86. 


87. 


89 


- là độ đài đường chéo. 


178 


+ Tổng điện tích của bốn mặt bên bằng S,„= 4. 65 = 260 (cmỶ). 
* Diện tích toàn phần : 

Sọ = S¿¿ + Sa = 260 + 10. 10 = 360 (cm”). 
b) Thể tích hình chóp : 


V =2 §ạ.§O = 2. 100.12 = 400 (cm”). 


a) 0.8424mẺ; 

b) 0,378m” ; 

c) 408 240cm” ~ 0,41mẺ.. 

Chọn (C). Sử đụng công thức thể tích của hình chóp đều. 
a+2a 


2 
A) 5x4 =4. .a =Õa.“. A' ö e 


b) HD : Vẽ một mặt bên (h. 177). Ta có : 
AH-2B-APB_2a-a_a. 
2 2 2 


Trong tam giác vuông ÀA'HA : A B 


b—= ` ==ễ=: 
AA'= ,la? + tÍ - R 
5 3) Tả” Hình 177 


Từ đó tính tiếp sẽ có chiều cao hình chóp. 


_ sa? 
ĐS : Độ dài cạnh bên : Km 
Sẽ 3a? 
Chiều cao hình chóp cụt : Em, 


Dưới đây là hai cách giải 

Cách ï. (h. 178) 

— Kéo đài CC và lấy điểm C; đối xứng với C¡ 
qua € sao cho CC = CC. 

~ Dùng thước có chia vạch đo đoạn AC;, đó chính 


Hình 178 


Cách 2. (h. 179) 

— Đặt viên gạch sát với góc bàn, kế đó 

đẩy viên pạch song song với mép bàn 

một đoạn bằng độ đài AiDy CC OAI) OSSSSS SGK 

của viên gạch. 

~ Dùng thước có chia vạch đo đoạn § 

OB. Hình 179 
90. Giới. (h. 166) Thể tích hình hộp chữ nhật là 


Vị=5.5.3=25. 

Vì O1 = , IJ = AA' = 3 và SJ = 9 nên O[I = 3 và SO = 3, 
suy ra : A¡B¡C¡D; là hình vuông cạnh là 2,5. 

Vậy thể tích hình chóp S.A¡B¡C¡D; là : 


Vạ =—.3.2,5.2,5= 6,25. 


Gì |— 


Thể tích hình chóp S.A'BCD' là : V; = : .6.5.5=50, 


Vậy thể tích cân tính là : V = Vị + Vạ ~ V¿ = 118,75. 


Bài tập bổ sung 

IV.I 
h 9 35 20 63 28 
b 40 12 21 16 45 
bu 4I 37 29 65 53 
h S 18 17 24 13 


Diện tích một đáy 
Diện tích xung quanh 


Diện tích toàn phần 1080 1932 1610 4464 2898 
Thể tích 1440 3780 3570 12096 8190 


179 


IV.2. Trải 6 mặt của hình lập phương ABCD.A'BCT' như hình bs.18a. Để đi 
đường ngắn nhất từ M đến M' (M' chính là trung điểm của A'Đ' trên mặt khai 
triển) thì con kiến cần bò theo đoạn thẳng MM'. Trên chiếc hộp, đường đi 
ngắn nhất của con kiến là đường MNPQKZM như ở hình bs.18b (đễ thấy N, 
P, Q, K, Z lần lượt là trung điểm của DD', CD, BC, BB', A'B). 


Á A^ M _D 


Aˆ M D C 


Hình baã.Ì8au Hình bs.l&b 


2 
: F 3 
TV.3. Tam giác đều cạnh a có điện tích bằng aˆ V3 


TP Do đó, hình chóp tam giác 


đều với cạnh đáy a, chiều cao h có thể tích : 


1a2V3,_a hV3 

“...... 

a) Nếu tăng gấp đôi chiều cao thì thể tích hình chóp là 

a? v3 a?h3 
4 12 


.2h = 2. 


V_— 


VI sa: 

b) Nếu tăng gấp đôi cạnh đáy thì thể tích hình chóp là 
1U V3 „2 hi 

3 4 12 

c) Nếu gấp đôi cả chiều cao và cạnh đáy thì thể tích hình chóp là 


2 
2Ó Gv DU =8V, 


=2V. 


V-= 


=4V. 


Ve 


180 


a 1 32 l6 
qd 20 17 
h I2 15 -| 
Diện tích đáy 1024 256 
Diện tích xung quanh 1280 344 
Diện tích toàn phần 2304 800 
Thếứch  —| 4096 | 1280 


1V.5. Xét hình chóp cụt đều ABCD.ABRCT' như hình ba. 19. 


Gọi M, M' thứ tự là trung điểm của BC, RC. Khi 
đó MM' là đường cao của hình thang cân BCCT. 
Do đó diện tích xung quanh của hình chóp cụt 
đều là : 


Sa=4- 
Từ giả thiết ta có : 


2 + _IM' = (2a + 2b).MM.. 


Hình b:.19 


a2 +b 
2a +b)` 


(2a + 2b).MM =aˆ +b” hay MM'= (D 


-_ Đễ thấy OM / OM nên OM và OM' xác định mặt phẳng (OMM'O). Trong 


mặt phẳng (OMM'O), kẻ MH .L OM'. Khi đó : HM' =OM' - OH = ` 
Trong tam giác vuông MHM ta có : 
MMỸ = MHỶ + HMÊ = h” + ° 5 ` : (2) 
Từ (1) và (2) suy ra : 
n Ki - (a2 + b2}? ` (a2 + b2}? — (b2 - a2)#ˆ : a2p2 | 
2 4(a + b)Ÿ 4(a + bì” (a + b} 
ab 


181 


ÔN TẬP CUỐI NĂM 


Phồn đợi số 


1. 


182 


Phân tích các đa thức sau thành nhân tử : 
a) x?+ 2xy-— 15y h 
b) x% + xy? +X”z+xZz? + y2z + yz +3XV?. 


Cho biểu thức P = (x + 2)ˆ ~ 2(x + 2)(x — 8) + (x — §)'. 
Tính nhanh giá trị của biểu thức P tại x = cà: 


Chứng minh rằng với mọi số nguyên ï ta có : 
(4n + 3)” — 25 chia hết cho 8. 
a) Làm phép chia : 
(2 4x + 3x! + 7X” - 5xŸ) : (1 + X” — X), 
b) Chứng minh rằng thương tìm được trong phép chia ở câu a) luôn luôn 
dương với mọi giá trị của x. 


2 2 
Cho phân thức P =——TŸ_—, Với giá trị nào của x và y thì P= 0 2 


2x+3y+4 
Cho biểu thức M si C ¬3): 2-4x 3x-x v1, 
3x x+I x+I 3x 
a) Rút gọn biểu thức M. 
b) Tính giá trị biểu thức rút gọn của M tại x = 6013. 
Cho phương trình : 
5(m +3x)(x + I) — 4(1 + 2x) = &0, (1) 


Tìm giá trị của m để phương trình (L) có nghiệm x = 2. 
Trong hai nghiêm của phương trình 


_.. 


thì nghiệm nhỏ là : 


3, bu 


Hãy chọn câu trả lời đúng. 


3 5 


9. Giải phương trình : 
J“.... 
x—Ll x—3 (x-l)(x—3) 
19. Giải bài toán bằng cách lập phương trình : 
Một ô tô phải đi quãng đường AB dài 60km trong một thời gian nhất định. 
Ô tô đi nửa đầu quãng đường với vận tốc hơn dự định 10km/h và đi nửa sau 
quãng đường với vận tốc kém dự định 6km/h. Biết ô tô đến B đúng thời gian 
đã định. Tính thời gian ô tô dự định đi quãng đường AB. 
11. Nghiệm của bất phương trình - 4x + 12 < 0 là : 
(A)x<3; @Œ)x>3;  (Ox<-3; (D)x>-3. 
Hãy chọn câu trả lời đúng. 
12. Tìm các giá trị nguyên của x nghiệm đúng cả hai bất phương trình sau : 
To Ho DO Đo hóc Q q) 
3 2 
xÈŠ Sa (2) 
§ 12 


Phần hình học 


1. 


Cho hình bình hành ABCD. 


O là giao điểm của hai đường chéo. Trên các 


cạnh AB, BC, CD, DA ta lần lượt lấy các điểm E, F, G, H sao cho AE = CG, 


BF = DH. 


a) Xác định tâm đối xứng của hình bình hành ABCD. 
b) Chứng minh EFGH là hình bình hành, tìm tâm đối xứng của nó, 
€) O còn là tâm đối xứng của những hình bình hành nào ? 


của AB, AC, CD, BD. 


Cho hình thang ABCD (AB // CD). Gọi M, N, P, Q theo thứ tự là trung điểm 


a) Chứng minh ràng MNPQ là hình bình hành. 


183 


8. 


10. 


184 


b) Nếu ABCD là hình thang cân thì tứ giác MNPQ là hình gì ? Vì sao ? 

e) Hình thang ABCD có thêm diều kiện gì thì MNPQ là hình vuông 2 

Cho góc xOy khác góc bẹt. Trên tia Ox lấy hai điểm A và B (ÁA nằm giữa O 
và B), trên tia Oy lấy hai điểm C và D (C nằm giữa O và D). Gọi M, N, P, Q 
theo thứ tự là trung điểm của AC, BC, RD và AD. 


Tìm điều kiện của góc xOy và các đoạn thẳng AB, CD để tứ giác MNPQ là : 
a) Hình chữ nhật ; b) Hình thoi ; c) Hình vuông. 


Cho tam giác nhọn ABC (AC > AB), đường cao AH. Gọi D, E, F theo thứ tự 
là trung điểm của AB, AC, BC. 


a) Xác định dạng của các tứ giác DECH, BDEF và DEFH. 


b) Biết AH = 8cm, HB = 4cm, HC = 6cm, tính diện tích các tứ giác DECH, 
BDEF và DEEFH. 


c) Tính độ dài HE. 

Tứ giác ABCD có AB = 3cm, BC = IÔcm, CD = I2em, AD = 5cm, đường 
chéo BD = 6cm. Chứng minh rằng ABCD là hình thang. 

Cho tam giác ABC và các đường cao BD, CE. Tính số đo góc AED biết 
ACB = 4R°. 

Một tam giác có độ dài ba cạnh là 6cm, 8cm và I3cm. Một tam giác khác 
đồng đạng với tam giác đã cho có độ dài ba cạnh là 12cm, 9cm và x (cm). Độ 
đài x là : 

(A) 175cm; (B) I5cm ; (Œ) l7cm ; (Ð) 19,5em. 
Hãy chọn câu trả lời đúng. 

Tam giác ABC vuông ở C có AC = 6cm, AB = 9cm, CD là đường cao 
(D e AB). Độ dài BD bằng : : 

(A) §em ; (B) 6cm ; (© 5cm ; (Ð) 4cm. 

Hãy chọn câu trả lời đúng. 

Cho hình hộp chữ nhật ABCD.ABCD' có AB = 4cm, AC = 5ƒm và 
A'C = 13cm. Tính thể tch và diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật đó. 
Hình chóp tứ giác đều S.ABCD có chiêu cao 1 5cm và thể tích là 1280cm'. Độ 
đài cạnh đáy của nố là : 

(A) 14cm ; (B) 16cm ; (© 15cm ; Œ)) 17cm. 
Hãy chọn câu trả lời đúng. 


LỜI GIẢI, CHỈ DẪN HOẶC ĐÁP SỐ 


Phổn đợi số 


I. a)Cách ]:x”+ 2xy— I5y? =(@+ 2xy+ yÐ — l6y” 


2. 


3. 


=œ+y) - 4y} 
=(Œ&x+y+4y)(x+y- 4y) 
=(x†5y)&— 3y). 
Cách 2 : x” + 2xy-— 15v” =x1+ 5xy—-3Xy— 15v” 
= xX(X † 5y) — 3yŒ + 5y) 
=(X+ 5y) - 3). 
b) X”y + xy +X”Zz + XZ” + vz + yz7 +3xvz 
= (4y +XZz+ Xxy2)+ (xy? + v12 +XYZ) + œ7 + yz + XVZ) 
= X(XV + XZ + V2) + y(XY + YZ + XZ) + Z(XZ + ÿZ + XY) 
= (XV + XZ + yZ)(X + Y + 7). 
P=[@& + 2) — (x— 8)}Ÿ = 10” = 100. 
Biểu thức P có giá trị là 100 tại mọi giá trị của x. 
Cách 1 : (An +3)°— 25 = (An + 3° — 5” 
= (4n + 3 + 5)(4n + 3— 5) 
= (4n + §)(4n — 2) 
= 4n +2).2(2n-— ]) 
= R(n + 2)(2n - 1). 
Vìn 6 Z nên (n + 2)Ón - 1) € Z. Do đồ 8(n + 2)(2n — 1) : 8. 
Cách 2 : (An + 3)ˆ— 25 = lõn” + 2Án + 9 ~ 25 
= lồn” + 24n — l6 
= 8(2n” + 3n — 2). 


Vìn Z.nên 2n + 3n — 2 e Z. Do đó 8(2nŸ + 3n - 2) : 8. 


185 


4. a) Sắp xếp hai đa thức theo luỹ thừa giảm dần của x rồi đặt phép chia. Thương 
tìm được là 3x” — 2x + 2. 


b) 3x2— 2x+2=(x”— 2x +1)+2x”+ 1 
=(x— 1Ÿ +2xŸ+ I >0 với mọi x. 
S. Tử x” + yˆ = 0 khi và chỉ khi x = y =0. Khi đó mẫu 
2x+3y+4=2.0+3.0+4=4z0. 
Vậy P =0 khi x = y =0. 


6. 5M C 
3 


b) M = 2004. 
7. Thay x =2 vào phương trình (1) đã cho ta có : 


15(m + 6) ~ 4(1 + 4) = 80 
hay 15m + 70 = 80. 


Từ đó : m = 


[kè 


8. Cau trả lời đúng là câu (Đ) : : : 


9... Phương trình vô nghiệm. 
10. Gọi vận tốc Ôô tô dự định đi quãng đường AB là x (km/h). 


Có phương trình : Sài + _ kê, 
x+10 x6 Xx 


Giải ra được x = 30. 
Thời gian ô tô dự định đi AB là 2 giờ. ` 

11. Câu trả lời đúng là câu (B) : x > 3. 

12. Nghiệm chung của hai bất phương trình là 3 < x < 6. 
Vìx e Z nên x e {3;4; 5}. 


186 


Phần hình học 


1. 


(h. 180) 

a) Tâm đối xứng của hình bình hành 
ABCD là giao điểm O của các đường 
chéo AC và BD. 
b) AE / CG, AE = CG nên AEŒG là 
hình bình hành => O là trung điểm của 
EG. Tương tự O là trung điểm của HF. 
Vậy O là tâm đối xứng của hình bình 
hành EFGH. 

c) O còn là tâm đối xứng của các hình bình hành : AECG, EBGD, AHCF, 
DHBE. 


(h. 181) 
4) MN // QP (cùng song song với BC) 


Hình 180 


1 
MN=QP = BC) 


= MNPQ là hình bình hành. 


b) MNPQ là hình thoi vì là hình bình 
hành có hai cạnh kề bằng nhau. 


Hình 181 


c) Hình thang ABCD là hình thang cân có hai góc kê một đáy đều bằng 45” 
thì MNPQ là hình vuông. 

(h. 182) 

a) Vì MNPQ là hình chữ nhật nên 
xOy = ÌV, 


b) MNPQ là hình thoi © AB = CD. 


c) MNPQ là hình vuông > xOy = Iv 
và AB=CD, 


Hình 182 


187 


188 


(h. 183) 


a) DECH là hình thang (vì có 
DE // CH) ; 


BDEF là hình bình hành (vì có 
DE // BF và DE = RE). 


DEFH là hình thang cân (vì cố 


DE //HF và DF = HE =2 AC). 


b) SDEcH = 22cm”, SBDrr = 20em', ŠDEFH = 12cmẺ. 


c) AC? = AHF + HC = 8ˆ + 62 = 10?— AC = I0em ; 


| 


HE = -AC = 7.10 = 5 (em). 


= 
T 
HD :(h. 184) 

Chứng mình AABD «2 ABDC (c.c.c) 


> ÁBD = BDC => AB//CD. 


HD - (h.185) 
Chứng minh AABD œ AACE (g.p) 


AD _ AB 
AE ÁC - 
Suy ra AADE œ AABC (c.g.c) 


= AED-= ACB = 48”, 

Câu trả lời đúng là (D) : x = 19,5em. 
HD : (h. 186) 

Chứng mình ARDC œ ABCA (g.g) 


HF 


Tình 183 


12 
1inh 184 


Hình 165 


Suy ra 
2 2—- 
RD BC nụ _BC _ AB —AC” : 
BC BA BA AB 
2 SSB. si hào 
9 9 A 5 B 


Câu trả lời đúng là (C) : BD = 5cm. Hình 186 
9. V=144 (em): S¿¿ = 168 (cm). 


10. Cầu trả lời đúng là (B) : lócm. 


189 


MỤC LỤC 


Trang 
PHẦN ĐẠI SỐ 
CHƯƠNG II! - PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN 
§1. Mỡ đầu về phương trình 5 
§2. Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải 6 
§3. Phương trình đưa được về dạng ax + b = 0 7 
§4. Phương trình tích 9 
§5. Phương trình chứa ẩn ở mẫu 11 
§6 và §7. Giải bài toán bằng cách lập phương trình 14 
Ôn tập chương III 16 
Lời giải, chỉ dẫn hoặc đáp số 18 
CHƯƠNG !V - BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN 
§1. Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng 50 
§2. Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân 54 
§3. Bất phương trình một ẩn 54 
§4. Bất phương trình bậc nhất một ẩn 56 
§5. Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối 59 
Ôn tập chương IV 61 
Lời giải, chỉ dẫn hoặc đáp số 63 
PHẦN HÌNH HỌC 
CHƯƠNG Iï! - TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG 
§1. Định lí Ta-lét trong tam giác 92 
§2. Định lí đảo và hệ quả của định lí Ta-lét 84 


190 


§3. Tính chất đường phân giác của tam giác 

§4. Khái niệm hai tam giác đồng dạng 

§5. Trường hợp đồng dạng thứ nhất (c.c.c) 

§6. Trường hợp đồng dạng thứ hai (c.g.c) 

§7. Trường hợp đồng dạng thứ ba (g.g) 

§8. Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông 
Ôn tập chương IIì 
Lời giải, chỉ dẫn hoặc đáp số 


CHƯƠNG IV - HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG. HÌNH CHÓP ĐỀU 
A - Hình lăng trụ đứng 

§1. Hình hộp chữ nhật 

§2. Hình hộp chữ nhật (tiếp) 

§3. Thể tích của hình hộp chữ nhật 

§4. Hình lăng trụ đứng 

§5. Diện tích xung. quanh của hình lăng trụ đứng 

§6. Thể tích của hình lăng trụ đứng 


B — Hình chóp đầu 
§7. Hình chóp đều và hình chóp cụt đều 
§8. Diện tích xung quanh của hình chóp đều 
§9. Thể tích của hình chóp đều 
Ôn tập chương IV 
Lời giải, chỉ dẫn hoặc đáp số 
Ôn tập cuối năm 
Lời giải, chỉ dẫn hoặc đáp số 


19I 


Chịu trách nhiệm xuất bản : 


Biên tập lần đầu : 
Biên tập tái bản › 
Biên tập kĩ thuật : 
Biên tập mử thuật - 
Trình bày bìa - 
Sửa bản in - 


Chế bản : 


Chủ tịch HĐỢT kiêm Tổng Giám đốc NGÔ TRẦN ÁI 
Phó Tổng Giám đốc kiêm Tổng biên tạp NGUYÊN QUÝ THAO 


NGUYÊN KIM THƯ ~ HOÀNG XUÂN VINH 

PHẠM THỊ THANH NAM 

KIỀU NGUYỆT VIÊN ~ TRẦN THANH HẰNG 

ĐĂNG MINH HIỂN ~ HOÀNG MANH DỨA 

BÙI QUANG TUẤN 

PHẠM THỊ THANH NAM 

CÔNG TY CP THIẾT KẾ VÀ PHÁT HÀNH SÁCH GIÁO DỤC 


BÀI TẬP TOÁN 8 - TẬP HAI 
Mã số : 2B804T1 


In 110.000 cuốn (ST) , khổ 17 x 24cm. Tại Nhà máy In BTTM, 
Số in: 1504 Số XB:; 01-2011/CXB/767-1235/GD. 
In xong và nộp lưu chiếu tháng 1 năm 2011. 


QUALITY 
1° `» 


VƯƠNG MIỆN KIM CƯƠNG 
HUẦN CHƯƠNG HỒ CHÍ MINH CHẤT LƯỢNG QUỐC TẾ 


SÁCH BÀI TẬP LỚP 8 


1. Bài tập Ngữ văn 8 (tập một, tập hai) 
2. Bài tập Toán § (tập một, tập hai) 

3. Bài tập Vật lí 8 

4. Bài tập Hoá học 8 

5. Bài tập Tiếng Anh 8 

6. Bài tập Tiếng Pháp 8 

7. Bài tập Tiếng Nga 8 


Bạn đọc có thể mua sách tại : 
® Các Công ty Sách - Thiết bị trường học ở các địa phương. 
® Công ty CP Đầu tư và phát triển giáo dục Hà Nội, 187B Giảng Võ, TP. Hà Nội. 
® Công ty CP Đầu tư và phát triển giáo dục Phương Nam, 231 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP. HCM. 
® Công ty CP Đầu tư và phát triển giáo dục Đà Nẵng, 15 Nguyễn Chí Thanh, TP. Đà Nẵng. 
hoặc các cửa hàng sách của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam : 
~ Tại TP. Hà Nội: 187 Giảng Võ ; 232 Tây Sơn : 23 Tràng Tiên ; 
25 Hàn Thuyền ; 32E Kim Mã ; - 
14/3 Nguyên Khánh Toàn ; 67B Cửa Bắc. 
Tại TP. Đả Nẵng : 7§ Pasteur ; 247 Hải Phòng. 
~ Tại TP. Hỗ Chí Minh: 104 Mai Thị Lựu : 2A Đinh Tiên Hoàng. Quận Ì : 
240 Trần Bình Trọng ; 23I Nguyễn Văn Cử, Quận 5Š. 
~ Tại TP. Cần Thơ : Š/Š Đường 30⁄4. 
~ Tại Website bản sách trực tuyến : wWwwW.sach24.vn 
`* 


§'934994 Ï 023016 ¬ Giá: I2.600 v 


Website: www.nxbgd.vn 


